Pham bông [hiện 


> 


E k2 
Hô Tbàm của Ta Tưởng 
Đặt lai căn d2ugn tư tưởng hôm nag 


Thể và Tính 


- St uos 
Tái bản lần thứ ba (Có thêm bớt đôi chút) Tut. 


I & ẩn am " 


Pham Hoàng xuất bản, Sài Gon 1970. 
Ban điện tử do talawas thực hiện 


TABLE OF CONTENTS 


H6 thám của tư tưởng 

Mở đầu Đặt lại căn nguyên tư tưởng hôm nay 

Chương nhất - Triết và tính 

Chương hai - Tượng và tính 

Chương ba - Ái và tính 

Chương tư - Thơ và tính 

Chương năm - Hoa và tính 

Kết luận - Mở ra sứ mệnh của hố thám 

Phụ lục 

Đi vòng quanh Hố thắm 
I. Dịch hoá pháp về hố thám Trong tư tưởng Trung Quán Luận 
II. Hố thẳm của ý thức mới 
III. Biểu tượng về hố thám trong tư tưởng Nâgârjuna 
IV. Bóng tối của hố thắm 
V. Hố thẳm của chiến tranh quê hương 
VI. Hố thám của chân lý 
VII. Henry Miller 
H6 thám siéu hinh hoc Phá hüy tu tuóng Heidegger[2] 

Phần mở đầu 
A. Hố thẳm siêu hình học 


B. Chính nghĩa của sự phá hủy 


Chia sé ebook : http://downloadsach.com/ 
Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi 


https://thuviensach.vn 


` 2 Ka `^ Ka Pd 2 r 
LOI MO ĐAU VE LAN TAI BAN THU BA 
A Hố thẳm của tư tưởng này đã đánh dấu một giai đoạn của người viết, một 
giai đoạn phủ nhận triệt để. Sau sự phủ nhận triệt để này là Sự im lặng của Hố thẳm. 


Không thể nào đọc Hố thẳm của tư tưởng mà không đọc Im lặng hố thẳm mà không thấy 
Hố thẳm của tư tưởng. 


Lần tái bản thứ ba này, người viết đã tự tiện xoá bỏ bài viết về luận án tiến sĩ của Nguyễn 
Văn Trung vì bài ấy chỉ có tính cách giai đoạn và nhất là chỉ có tính cách tượng trưng. Sau sự 
tượng trưng là Thực Tại viết hoa và Thực Tại bắt chéo. 


Vỗ cánh bay chín từng trời cao ngất. 
(Hàn Mặc Tử) 


Tôi mở đầu Hố thẳm của tư tưởng với Hàn Mặc Tử. Đáng lẽ Hàn Mặc Tử viết quyển này, 
vì Hàn Mặc Tử là người duy nhất đã sóng trong Hố thám của Tư tưởng bằng chính hơi thở, 
máu, nước mắt, thân thể và linh hồn. Thơ của Hàn Mặc Tử là Tư tưởng của Hố thẳm; thi ca 
và tư tưởng đều bắt đầu và chấm dứt nơi Hố thẳm; thi ca bay về Hố thẳm bằng cánh 
phượng hoàng; Tư tưởng bay về Hố thẳm bằng cánh chim ưng. Chim ưng và chim phượng 
hoàng bay lượn vòng nhau, giao cấu nhau giữa móng cầu vồng bảy sắc và khai sinh ra một 
bồ câu màu đen chưa từng xuất hiện trên đời. 


Phạm Công Thiện 
Paris, ngày 22/VI/1966 


https://thuviensach.vn 


MỞ ĐẦU 
ĐẶT LẠI CĂN NGUYÊN TƯ TƯỞNG HÔM NAY 


Hs thẳm của tu tưởng là Uyên tu. Tư tưởng hôm nay và tu tưởng ngày mai phái là 
tư tưởng vé Hố thám. Con đường đi đến Hố thám là con đường của Thé và Tính; tính thể của 
thể tính là thể dụng; thể dụng là triết, tượng, ái, thơ và hoạ, phương trời của thể dụng là Hố 
thẳm, vì tư tưởng phải hủy tư tưởng, thể dụng phải phá hủy thể dụng để đi về thể tính của 
Hố thẳm, tức là uyên mặc, có nghĩa là niềm im lặng của Hố thẳm; đó cũng là con đường của 
tư tưởng Việt Nam mà Tính mệnh đã bừng sáng từ thời Lý qua những thiền sư Việt Nam 
cho đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du và Trần Cao Vân; nhất là đến bây giờ, tính mệnh ấy 
đã hực sáng một cách bi tráng với máu lửa ngút trời của quê hương, mở phương trời cam 
go đi đến Hố thám, Hố thẳm của triều dương hay tịch dương: một câu hỏi đã được đặt ra và 
tất cả câu trả lời đã nằm trong niềm im lặng mênh mang của Tính mệnh. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG NHẤT - TRIẾT VÀ TÍNH 


Tre lai tính thé cüa triét ly và tw twóng 

1. 

Triết lý là gi? Chính câu hỏi này là một câu hỏi về một câu hỏi; bởi vì triết lý là một câu 
hỏi và khi nói “Triết lý là gì?” thì đã hiện lên một câu hỏi thứ hai rõ ràng hơn: “là gì?”. 

“Là gì?” là câu hỏi làm sáng tỏ câu hỏi ẩn tiềm trong “triết lý”. Trong “triết lý” chứa đựng 
một câu hỏi đen tối. Câu hỏi đen tối là câu hỏi nằm trong bóng tối như một người nằm trong 
gian phòng tối mà không bật đèn. Câu hỏi sáng là bóng đèn, nghĩa là ánh sáng; ánh sáng làm 
sáng tỏ những gì nằm trong tối. Chữ “triết lý” trong câu hỏi “triết lý là gì?” là bóng đèn, là 
ánh sáng khi nó đứng và hiện diện trong những chữ khác, trong tất cả những chữ khác; 
nhưng khi chữ “triết lý” đứng chung với chữ “là gì?” như câu hỏi “triết lý là gì?” thì lập tức 
chữ “triết lý” trở thành đen tối và chữ “là gì?” hiện diện với tất cả huy hoàng sáng rực của 
ánh điện. Trong câu hỏi “triết lý là gì?”, chữ “triết lý” là câu hỏi đen tối; còn chữ “là gì?” là 
câu hỏi sáng tỏ; câu hỏi “là gì?” làm sáng tỏ ý nghĩa đen tối của danh từ “triết lý”: ý nghĩa 
đen tối của danh từ “triết lý” là câu hỏi; “làm triết lý” là làm câu hỏi; “học triết lý” (gọi tắt là 
triết học) là học câu hỏi hay học đặt câu hỏi; “triết gia”, “triết nhân”, “nhà triết học” “con 
người triết học” là những danh từ để gọi con người mà thể tính của họ là đặt câu hỏi - nói 
một cách khác là tra vấn và cật vấn. Người làm triết lý là người hỏi cung, người tra khảo. 
Người làm triết lý là con người chỉ biết hành hạ tra tấn. Tra tấn, đánh đập, đổ nước vào mũi, 
đâm kim vào đầu ngón tay là những hình thức tế nhị của một câu hỏi. 


Triết lý xuất hiện từ lúc nào? Từ lúc bắt đầu có ngôn ngữ. Con người chỉ được gọi là 
người khi nào con người biết nói; con người biết nói là con người biết nghe (câm thì phải 
điếc, mặc dù điếc không bắt buộc phải câm). Nói là nghe; nói là hỏi; hỏi là trả lời. Lúc con 
người biết nói là lúc triết lý xuất hiện; vì biết nói là biết hỏi; hỏi là triết lý. Đứng trước sự 
vật, con người nguyên thủy bắt đầu ngạc nhiên. Chính sự ngạc nhiên tạo ra ngôn ngữ, thi ca 
và triết học; chính sự ngạc nhiên sinh ra tư tưởng (Aristote đã ý thức được sự ngạc nhiên là 
câu hỏi. Sự ngạc nhiên xuất hiện cùng lúc với ý thức và ý thức có nghĩa là hỏi. Hỏi thì phải 
hỏi về; vì nếu không hỏi về thì không phải là hỏi, nghĩa là không phải là ý thức. Hỏi là triết 
lý; hỏi về sự hỏi này là triết học; triết học là hỏi về triết lý, mà nói gọn là “Triết lý là gì?”. 
“Triết lý là gì?” là hỏi về sự hỏi, nghĩa là cái “LÀ GÌ? ấy là gì?” nói gọn là “LÀ GÌ? là gì?”. Như 
vậy ý thức quay lộn lại ý thức; ý thức về ý thức hãy là ý thức tự hỏi ý thức. Nói khác, triết lý 
là ngạc nhiên; triết học là ngạc nhiên về sự ngạc nhiên này. 

Triết lý là hỏi; triết học là hỏi về hỏi; trong chữ triết khi chiết tự, ta thấy có chữ khẩu; 
khẩu là miệng, miệng dùng để nói; nói là hỏi (và trả lời). Không bao giờ trả lời nếu không ai 
hỏi. Chỉ trả lời là khi có hỏi đi trước. Triết lý là hỏi; khoa học là trả lời. Khoa học là gì? Đây là 
câu hỏi: khoa học không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì đây là câu hỏi về khoa học; mà bản 
chất của khoa học là chỉ trả lời; mà trả lời thì chỉ trả lời khi người khác hỏi; khoa học không 
thể hỏi khoa học, vì hỏi khoa học là phản bội khoa học, là không phải khoa học. Phận sự 
triết lý là hỏi; phận sự khoa học là trả lời. Người ta thường nói: Hỏi tức là trả lời. Câu ấy có 
nghĩa là triết lý bao trùm cả khoa học. Triết lý là bóng tối; khoa học là một ngọn đèn cầy yếu 


https://thuviensach.vn 


ớt; bóng tối vây phủ ngọn đèn, nhưng bóng đèn leo lét bắt đầu chiếu roi ánh sáng yếu ớt lén 
không gian. Ảnh sáng trả lời bóng tối. Bóng tối kêu gọi ánh sáng; bóng tối hỏi, ánh sáng liền 
trả lời. Ảnh sáng chỉ là ánh sáng là nhờ vào bóng tối; ngược lại, bóng tối không thể nhờ vào 
ánh sáng; vì nếu bóng tối là nhờ vào ánh sáng thì ánh sáng sẽ phá hủy bóng tối và bóng tối 
sẽ không còn gọi là bóng tối nữa. Bóng tối là bóng tối, nhưng ánh sáng chỉ là ánh sáng là nhờ 
bóng tối; mặt trời chỉ là mặt trời là nhờ nằm trong không gian đen tối vô tận. 

Triết lý là hỏi. 

Triết học là hỏi về hỏi. 

Khoa học là trả lời câu hỏi của triết lý, nhưng không thể trả lời về câu hỏi về câu hỏi; vì 
nếu trả lời về câu hỏi về câu hỏi, thì sẽ bị triết lý hỏi về câu trả lời của khoa học về câu hỏi 
về câu hỏi; lúc bấy giờ khoa học lại trả lời nữa; nhưng câu trả lời này lại bị hỏi nữa. Cứ như 
thế mà đi mãi, từ hỏi đến trả lời, từ trả lời đến hỏi, cho đến vô tận, vô cùng không bao giờ 
dứt được, áp dung infinitum. 

Như thế cả triết lý và khoa học đều rơi vào ngõ cụt, ngõ bí, không lối thoát. 


Nhưng triết lý vẫn cao hơn khoa học là có thể đặt lên một câu hỏi về chính ngõ cụt này, 
về chỗ sơn cùng thủy tận này; triết lý đặt câu hỏi về Hő thám vô cùng này. Lúc bấy giờ khoa 
học không thể trả lời được nữa và đành chịu thất bại đầu hàng; đang lúc đó, triết lý đặt lên 
câu hỏi, chờ mãi mà không thấy khoa học trả lời được; đau đớn tuyệt vọng quá đến nỗi chịu 
không nổi, triết lý liền im lặng và nhảy xuống Hố thẳm, lúc bấy giờ chính là lúc giải thoát. 
Khi giải thoát rồi có còn trả lời hay không, thì con người không được biết, vì chỉ khi nào đã 
giải thoát rồi thì mới biết được. 

Nhưng giải thoát thì im lặng; tất cả những con người giải thoát đều là những con người 
im lặng. Vì thế câu hỏi tối hậu của triết lý không còn được trả lời; thế cho nên triết lý mới 
quay lại hỏi chính sự hiện diện của mình; triết lý quay lại hỏi triết lý, hỏi về chính câu hỏi 
của mình, khi đó thì triết học xuất hiện; vì triết học là hỏi về triết lý. “Triết lý là gì” là một 
câu hỏi của triết học. Nhưng khi hỏi: “Triết học là gì?”; câu này có nghĩa là: câu hỏi triết lý là 
gi là gi vậy? Như thế, triết hoc có nghĩa là sự ngạc nhiên của chính triết lý; còn bây giờ sự 
ngạc nhiên của chính triết học thì gọi tên là gì? Có thể gọi là tôn giáo. 


Triết lý là sự ngạc nhiên; 
Triết học là ngạc nhiên về sự ngạc nhiên trên; 
Tôn giáo là ngạc nhiên về sự ngạc nhiên của triết học về sự ngạc nhiên của triết lý. 


Như trên chúng ta thấy mức thang giá trị đi từ dưới lên trên, thấp nhất là triết lý, bậc 
thang thứ hai là triết học và bậc thang thứ ba là tôn giáo; do đó tạm kết luận là tôn giáo cao 
hơn triết học và triết học cao hơn triết lý. 


Nhưng sự thực không phải dễ dàng như đã trình bày. Bởi vì triết lý là sự ngạc nhiên; vì 
thế triết lý lại có thể ngạc nhiên về sự có mặt của tôn giáo nghĩa là triết lý có thể đặt câu hỏi, 
và câu hỏi của triết lý về tôn giáo chính là sự ngạc nhiên của tương lai về sự ngạc nhiên tôn 
giáo về sự ngạc nhiên của triết học về sự ngạc nhiên của triết lý. Do đó, từ mức thang thấp 
nhất là bậc thang thứ nhất, triết lý lại leo lên bậc thang thứ tư, nghĩa là bậc thang cao hơn 
bậc thang thứ ba là tôn giáo. Trong giai đoạn này, mặc dù triết lý ở nơi bậc thang cao nhất là 
bậc thang thứ tư, nhưng chưa hẳn là mọi sự đã thanh toán xong, vì triết học lại bước lên bậc 


https://thuviensach.vn 


thang thứ năm và ngạc nhiên về triết lý, như thế nói cho rõ nghĩa là ở bậc thang thứ năm 
này triết học là sự ngạc nhiên của triết lý về sự ngạc nhiên của triết học về sự ngạc nhiên 
của triết lý. 

Đến đây, tôn giáo lại vội leo lên bậc sáu và ngạc nhiên về sự ngạc nhiên của triết học bậc 
năm; do đó có thể định nghĩa dài dòng tôn giáo là sự ngạc nhiên về sự ngạc nhiên của triết 
học về sự ngạc nhiên của triết lý về sự ngạc nhiên của tôn giáo về sự ngạc nhiên của triết 
học về sự ngạc nhiên của triết lý. 

Như thế, chúng ta thấy sự ngạc nhiên đi từ tôn giáo đến triết học rồi đến triết lý rồi từ 
triết lý lại ngược lại tôn giáo đến triết học rồi lại đến triết lý, vân vân. 

Nói theo toán học thì: 


1. Triết lý là sự ngạc nhiên 
2. Triết học là sự ngạc nhiên 2 
3. Tôn giáo là sự ngạc nhiên 3 
Đó là giai đoạn biện chứng thứ nhứt; đến giai đoạn biện chứng thứ hai: 
1. Triết lý là sự ngạc nhiên 4 
2. Triết học là sự ngạc nhiên 5 
3. Tôn giáo là sự ngạc nhiên 6 
Rồi đến giai đoạn biện chứng thứ ba: 
1. Triết lý là sự ngạc nhiên 7 
2. Triết học là sự ngạc nhiên 8 
3. Tôn giáo là sự ngạc nhiên 9 
Nếu gọi tắt 3 giai đoạn biện chứng pháp là A, B, € và gọi tắt triết lý là T L; triết học là T 
H; tôn giáo là T G và sự ngạc nhiên là N N thì ta có những phương trinh như sau: 
1. Giai đoạn biện chứng A: 
TLa = NN THa = NN2 TGa = NN3 
2. Giai đoạn bién chứng B: 
TLb  NN4 THb = NN5 TGb = NN6 
3. Giai đoạn bién chứng C: 
TLc  NN7 THc = NN8 TGc = NN9 
Triết lý là hỏi. 
Triết học là hỏi về hỏi. 
Tôn giáo là hỏi về hỏi về hỏi. 
Không hỏi tức là im lặng; im lặng có nghĩa là tiêu hủy triết lý, triết học, tôn giáo và nhảy 
tung xuống Hố thẳm để giải thoát. 
Chỉ khi con người không còn nói nữa, không còn hỏi nữa và cũng không còn trả lời nữa 
thì con người mới giải phóng được giới hạn của thể phận làm người để siêu hoá bản thể. 
Hỏi có nghĩa là siêu hoá thú tính trong con người: nhưng từ hỏi đến im lặng thì chính sự 
im lặng ấy siêu hoá nhân tính. Con người đi từ man rợ để đến nhân bản, nhưng từ nhân bản 
con người bước đến siêu nhân bản. Siêu nhân bản là im lặng. Nhưng siêu nhân bản tự hỏi 


https://thuviensach.vn 


chính bản vị của siêu nhân thì lúc bấy giờ siêu nhân bản đã tự siêu hoá để đến thần bản và 
cứ thế mãi, hỏi rồi im lặng, im lặng rồi hỏi, để rồi đi đến sự im lặng tuyệt đối. Sự im lặng 
tuyệt đối ấy là Đạo trong Thiền tông và Lão Trang. 

Những dòng trên cũng đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa đen tối của câu này trong quyển 
Also sprach Zarathustra của Nietzsche: “Con người là cái gi phải được vượt lên”. 


Khi Wittgenstein nói rằng: “Phải im lặng những gì người ta không thể nói được” (Wovon 
man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen) (cf. Ludwig Wittgenstein, Logisch- 
philosophische Abhandlung, 1921). 


Khi nói thé thi Wittgenstein dá hüy diét nói dung và bán chát cüa triét ly và triét hoc và 
tôn giáo - như thé con người không còn ngạc nhiên nữa, mà phái im lặng và chính su im 
lặng này dọn đường đưa đến su thể nhập bên trong sự ngạc nhiên: lúc bấy giờ con người 
không còn đứng trước sự ngạc nhiên như là đứng trước một đối vật (hiểu theo nghĩa 
Gegenstand); lúc bấy giờ con người và sự ngạc nhiên không còn khác nhau, con người trở 
về sự ngạc nhiên, con người là ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên trở lại nguyên thể và không còn 
gọi là ngạc nhiên nữa mà là Đạo, tức là Nguyên nguyên (Ursprung) mà sự ngạc nhiên đã 
thoát ra để xuất hiện trên đời. Chữ đa trong Dasein của Heidegger chính là sự ngạc nhiên, 
ngạc nhiên vì thấy mình ở đó (Befindlichkeit). 

Con người chợt thấy mình là Dasein và sự vật chung quanh là Zuhandensein hay 
Vorhandensein. Không có sự ngạc nhiên sẽ không có sự hốt hoảng quàn quai xao xuyến 
(Angst) và không có Angst thi sẽ không tìm được dấu vết để lần mò quờ quang trở vé Sein, 
tạm dịch ra chữ Việt là Tính (nghĩa của chữ Tính này nằm trong chân trời tư tưởng Trung 
Hoa). 

Khi hỏi thì phải trả lời. 

Mà khi trả lời thì chỉ trả lời bằng 4 phạm trù: 

1. Trả lời 

2. Không trả lời 

3. Vừa trả lời vừa không trả lời 

4. Không trả lời mà cũng không không trả lời. 


Nội dung của mỗi câu trả lời đều nằm trong những phạm trù này: 


1. hiếu kỳ 
2. xác tín 
3. dò xét 
4. kêu gọi 
5. van xin 


6. giải trí 
mỗi một câu hỏi đều chứa đựng một Weltanschauung (thế giới quan) mà người hỏi 
thường khi không ý thức được ý thức hệ của chính mình. 


Âm nhạc không phải là hỏi và trả lời mà là nói ngôn ngữ nguyên thủy (Ursprache). Tất 
cả nghệ thuật cao siêu đều nói ngôn ngữ ban đầu. 


https://thuviensach.vn 


Con người hay đặt câu hỏi là con người muốn chạy trốn giới hạn tính cảnh (những 
Grenzsituationen, như là sự chết, sự đau khổ, sự chiến đấu, v.v.). Nhưng không hỏi thì 
không còn là người. Heidegger nói: "L'essence du Dasein réside son existence" (Das Wesen 
des Daseins liegt in seiner Existenz). Phái nói nhu vày mói tói hon và trung tính hon: "Das 
Wesen des Daseins liegt in seiner Frage". 


Bán chát của hiện hữu là hỏi, vi thế hỏi tức là siêu hoá. 
e  Questinner, c'est transcender 
e Seinterroger, c'est se surmonter, se dépasser, se transcender. 


K. Jaspers: “Philosopher, c'est transcender” (cf. Rechenschaft und Ausblick, 
Munich, 1951). 


Mỗi môt câu hỏi đều là sự tiềm ẩn, che giấu, giữ kín, hàm ý, hàm súc (implication) mà 
con người bị hỏi phải mở phương trời bằng cách giải thích (explication) đem ra ngoài (EX) 
cho được rõ ràng. 


Sein của Heidegger ẩn náu trong một câu hỏi thông thường hằng ngày của mọi người; 
nhưng nếu con người biết phóng ra ngoài đi tới đằng trước mình theo nghĩa EX trong chữ 
Existenz của Heidegger thì có thể đưa Sein ra ngoài sự tiềm ẩn - mở màn, Alethein, để cho 
SEIN lột truồng ra. 


Những câu hỏi thông thường hằng ngày đã đi xa và quên lãng Sein bởi vì con người bị 
ràng buộc trong nghề nghiệp, bận tâm lo lắng (Besorge) cho cuộc sống. 


BIẾT CÁCH HÓI thi Sein mới xuất hiện được trong câu trả lời. CON NGƯỜI HIEN NAY 
CHƯA BIẾT CÁCH HỎI. Đó là thảm kịch lớn lao của nhân loại. 


Phải để ý triệt để đến chữ VÉ (dich ra chữ Anh là about); chữ VỀ là trung tâm điểm, là 
tinh túy, bán chất, thể chất của triết lý. Không có chữ VE thi sẽ không có triết lý và triết hoc. 

Hiểu được ý nghĩa tiềm ẩn của chữ VỀ là nắm biết được cơ cấu, động cơ sinh hoạt của 
triết lý và triết học. 

Biểu tượng, hình tượng là VỀ. 

Biểu tượng, hình tượng xuất hiện lúc chữ VỀ xuất hiện; biên giới để phân biệt con người 
và thú vật là biên giới được gạch bằng chữ VẼ. Con người hỏi là con người nói về. Thú vật 
không biết hỏi là vì thú vật chỉ biết kêu, chứ không biết kêu về hay nói về. 

Hỏi có nghĩa là nói về. 

Người ta chỉ hỏi bằng biểu tượng. 


Sự ngạc nhiên từ trên trời đi xuống trần để nhập thể (incarnation) mà làm biểu tượng 
(symbole), thế là câu hỏi xuất hiện bằng và với biểu tượng. 


Câu hỏi chính là biểu tượng, biểu tượng cho sự ngạc nhiên. 


Ngạc nhiên về ngạc nhiên là biểu tượng về biểu tượng, chẳng hạn Y biểu tượng cho biểu 
tượng X. 


Triết hoc về ngạc nhiên VE sự ngạc nhiên của triết lý VE sự ngạc nhiên của tôn giáo VE 
sự ngạc nhiên của triết học VE sự ngạc nhiên của triết lý. 


https://thuviensach.vn 


Nói theo quá trình biểu tượng thì triết học là biểu tượng 5 về biểu tượng 4 về biểu 
tượng 3 về biểu tượng 2 về biểu tượng 1. 


Tác dụng đặc biệt của biểu tượng là có thể biểu tượng cho biểu tượng và cũng có thể biểu 
tượng cho biểu tượng cho biểu tượng và cứ thế đi mãi cho đến vô hạn. 


Toán học là biểu tượng. Vậy toán học có thể thoát ra ngoài thể dụng của biểu tượng 
không? Nhứt định không. Toán học cao nhất và triết lý cao nhất sẽ gặp nhau trong cùng một 
thể cảnh giới hạn: một nhà toán học giải thoát là một nhà thần bí, một vị thánh hay một bậc 
giác ngộ. 

2. 


Có thể ý niệm về vô hạn? Tác dụng của VỀ đã là biểu tượng. Ý niệm nằm trong quá trình 
hữu hạn: hữu hạn dùng làm biểu tượng cho vô hạn thì lại chỉ là vô hạn của hữu hạn, vô hạn 
của hữu hạn chỉ là vô hạn trong tương đối hay hữu hạn tự phóng đại. 


Vô hạn của toán học là hữu hạn tự phóng đại. Biểu tượng về biểu tượng về biểu tượng, 
cứ như thế cho đến vô hạn. 


Vô hạn ở câu trên là vô hạn của toán học, tức là một thứ tiến trình không thể đếm được 
mà chữ Sanskrit gọi là a - samkhyam (vô hạn ở đây là vô số), - samkhyam: số: a- 
samkhyam: vô số), nói một cách khác vô han là lượng (chữ Phan goi là a-parimitam) (cf. 
Rev. H. O. Mascarenhas, St Thomas Aquinas and the Mediaeval schlastics, H of Ph. E. and W., 
vol. 11, tr. 157); chữ Phan “vô han" (anantam) hoàn toàn khác hàn vô hạn trong nghĩa “vô 
số” (asamkhyam) và “vô lượng” (a-parimitam); “vô han" của St. Thomas d'Aquin gần gần 
đến “anantam” của triết học Ấn Độ; (e. g. Taittiriya Upanisads, 2-1). Thomas d'Aquin đã cho 
ta thấy rằng vô han tương đối, infinitum secundum quid (cf. 

Summa Theologica, 1, q. 7, a. 2, c). 


3. 


Sự ngạc nhiên là sự chuyển động (movement). Theo dinh nghĩa này chúng ta có thé định 
nghĩa triết học ở bậc thang thứ năm là: 


Triết học là sự chuyển động về sự chuyển động của triết lý về sự chuyển động của tôn 
giáo về sự chuyển động của triết học về sự chuyển động của triết lý. 

Và tôn giáo ở cấp bậc sáu thì: 

Tôn giáo là sự chuyển động về sự chuyển động của triết học về sự chuyển động của triết 
lý về sự chuyển động của tôn giáo về sự chuyển động của triết học về sự chuyển động của 
triết lý. 

Theo thánh Thomas d'Aquin “không có gì có thể đưa tiềm thể (potentialité) đến hiện thé 
(actualité) nếu không có một thực thể mà chính nó đang ở trong hiện thể”. 


Và trước câu nói trên, thánh Thomas d'Aquin đã định nghĩa sự chuyển động (motion) 
chỉ là đem một sự vật từ tiềm thể đến hiện thé (cf. Summa Theologica 1, q, 2, a, 3, c). 


Như thế theo định nghĩa tôn giáo ở cấp bậc 6 thì: 


https://thuviensach.vn 


Tôn giáo được hiện diện do sức chuyển động của triết lý gây ra do sức chuyển động của 
triết học, và sức chuyển động của triết học này lại phát sinh từ tôn giáo, và tôn giáo từ triết 
lý từ triết học, v.v. 


Từ potentia đến actus rồi bỗng nhiên ngừng lại Actus Purus, phải chăng thánh Thomas 
d'Aquin đã cưỡng bức và tiêu diệt Potentia Purus? Không có Potentia Purus thì làm gi có 
Actus Purus, nhưng ở đâu lại có Potentia Purus? Lại do Actus Purus sao? Như thế chúng ta 
lại tiếp tục tiến trình vô hạn của sự ngạc nhiên trong triết học, triết lý và tôn giáo; mặc dù, 
sự ngạc nhiên ấy rất sơ đẳng mà bất cứ một đứa con nít nào cũng có thể hỏi và những triết 
gia cao siêu nhất cũng không thể trả lời được. 


Trong triết học Ấn Độ chúng ta cũng thấy từ prakrti đến purusa rồi lại ngừng lại nơi 
Ultama Purusa (tức là Isvara), mỗi một con người sinh hoạt là do sự biến thể từ potentia 
đến actus và sức sinh hoạt hay sự biến thể này được hàm dưỡng trong Actus Purus (theo 
thánh Thomas d'Aquin) 


Do đó, theo định nghĩa vé sự chuyển động trong Summa Theologica 1, q. 2, a. 3, c: “Vì vậy 
cái gi được chuyển động thi phải được chuyển động do một cái khác nữa”, và cái khác này 
được chuyển động cho cái khác nữa, v.v. cho đến vô han. Nhung thánh Thomas d'Aquin nói 
rằng như thế thì không được: “Phải cần đi đến chuyển động đầu tiên, không do sức chuyển 
động nào khác thúc đẩy và mọi người đều hiểu đó là Thượng đế” (Summa Theologica 1, q. 2, 
a. 3, c). 


Như thế vô hạn của thánh Thomas d'Aquin chính là vô hạn của hữu han và sức chuyển 
động liên tục ấy phải ngừng lại nơi suối nguồn phát ra sức chuyển động mà nếu không có 
suối nguồn này thì tất cả sức chuyển động liên tục đều ngừng lại. 

Nhu thế vô hạn của thánh Thomas d'Aquin có gi khác vô hạn của Aristote? Và lại còn 
thấp hơn vô hạn của toán học (nghĩa là vô số và vô lượng - a-samkhya và a-parimitam của 
Phan ngữ”. Đó là lý do cắt nghĩa tại sao trước khi giã từ cõi đời, thánh Thomas d'Aquin đã 
phủ nhận trọn sự nghiệp thần học của mình. 


4. 


Trong L'étre le Néant, chúng ta thường thấy Sartre nói: "L'étre est ce qu'il n'est pas et il 
n'est pas ce qu'il est". 

Nói nhu thế thi Sartre lại cũng chưa vượt khói thánh Thomas d'Aquin; sau đây ta hãy 
đem những biểu tượng (symboles) của J. P. Sartre đổi thành những biểu tượng của thánh 
Thomas d Aquin: 


est ce qu'il n'est pas = actus + potentia 
n'est pas ce qu'il est - potentia * actus 


Khi dùng biểu tượng trên phải nhớ rằng sức chuyển động được liên tuc là nhờ actus và 
potentia có liên quan dính liền nhau > tượng trưng bằng dấu +. 


Sartre nói rằng không có Thượng đế nhưng Sartre thế lại bằng Néant: nhưng dù Sartre 
đã cố tình phủ nhận, nhưng Néant đã mang đủ đặc tính của một Thượng đế trong Thần học 
của thánh Thomas d'Aquin. Như thé Sartre đã thất bai trong việc phủ nhận Thượng dé của 
thần học, vì chỉ phủ nhận một danh từ để gọi một danh từ khác, thay vì gọi là con bò chúng 
ta gọi là con trâu; nhưng dù gọi là trâu hay bò thì con vật đó vẫn hiện diện. 


https://thuviensach.vn 


Trong tiến trinh potentia + actus + potentia + actus + potentia + actus + potentia v.v., 
dáng lé bài toán cộng này đi đến vô han, thay vi thé thánh Thomas d'Aquin ngừng lai không 
cộng nữa mà lai trừ potentia ra khói tiến trinh lũy tiến của bài toán cộng potentia + actus + 
potentia + actus v.v. 


Sở di actus mà thành hinh được là nhờ có potentia trong nó, như thé trong actus có 
potentia, trong potentia có actus; khi thánh Thomas d'Aquin hüy bó potentia thi lác dó 
actus không còn một tí potentia nào nữa, mà trở thành actus purus; nhưng nếu là actus 
purus thi làm gi có duoc mót tí potentia trong nó dé có thé làm ra sóc chuyén dóng theo 
tiến trình lũy tiến potentia + actus hay potentia actus, nhu thé làm gi có sinh vật và kẻ 
sáng tạo? Làm gi có Thượng đế? Vì chí có Thượng dé là khi có loài người. Mà muốn có loài 
người thì phải có potentia trong Actus Purus - mà nếu có potentia trong Actus Purus thì 
Actus Purus không thể gọi là Purus thì Actus Purus chỉ có thể gọi là Actus; như thế Thượng 
đế không còn là Thượng đế mà bị lôi cuốn trong dòng luân chuyển của biện chứng pháp. Có 
thể nói triết lý Sartre bằng danh từ Thần học của Thomas d'Aquin như sau: 

Pour-soi = potentia 
En-soi - actus 


Néant - potentia purus 
Etre - actus purus 


Nhu thé, sở dĩ có Actus Purus là vi có potentia purus; sở di có potentia purus là vi có 
actus purus, có sat là vi có Asat; có Asat là vi có sat. 


Vi thé có thể kết luận Thượng dé của thánh Thomas d'Aquin và Hư vô của Jean Paul 
Sartre chỉ là MỘT và hoàn toàn giống nhau. Như thé chúng ta thấy hư vô (Néant) của Jean 
Paul Sartre khác hẳn Hư vô (Nichts) của Heidegger; vì chính Heidegger đã ý thức cùng với 
Hegel rằng “Etre pur” và “Néant pur” đều là một và giống nhau. Còn chữ “KHÔNG” 
(Sunyata) của Nagarjuna (Long Tho) thì hoàn toàn khác nữa, bởi vì Sunyata không phải là 
Néant pur mà cũng không phải là Etre pur, không sat cũng không Asat. 

5. 

Dấu hiệu không thể thay thế dấu hiệu. 

Biểu tượng này có thể thay thế một biểu tượng. 

Nếu dấu hiệu có thể thay thế dấu hiệu (thì ta gọi dấu hiệu đó là biểu tượng, chứ không 
gọi là dấu hiệu nữa). 

Dấu hiệu báo cho biết sự có mặt. 

Biểu tượng NÓI VỀ sự có mặt hay vắng mặt. 

TRƯỚC là dấu hiệu; VỀ là biểu tượng. 

Suzanne K. Langer đã phân biệt giữa In face of (trwóc mặt) và About (về) (cf. S.K. Langer, 
The Language Line ...). 

6. 


Quyén L'etre et le Néant cüa Sartre chi là mót bài toán cóng phu mà ván cón phu thuóc 
pham vi toán hoc so đẳng cộng trừ - bởi vì thuc ra Pour-soi chỉ là dấu trừ (-) và En soi là 
dấu cộng (+), chỉ có thé thói. 


https://thuviensach.vn 


7. 

Phật giáo có nhận rằng Thượng đế hay không? Thượng đế là một danh từ mang nhiều ý 
nghĩa khác nhau, Thượng đế của Thánh kinh (Cựu ước và Tân ước), Thượng đế của Meister 
Eckhart là Thượng đế của St. Thomas d'Aquin (Thượng đế của St. Thomas d'Aquin khi viết 
Somme và Thượng đế của St. Thomas d'Aquin trước khi ông từ trần đều là hai Thượng dé 
hoàn toàn khác nhau). 

Phật giáo không nhận có hay không có một Thượng đế, đó là điều thông thường hiển 
nhiên ai cũng có thể thấy được, nhưng phải hiểu tư tưởng Phật giáo bao trùm thống quát 
hết moi trang thái của cuộc đời (bao trùm cá das Umgreifende của K. Jaspers); vi thế, nếu 
đứng trên một vị trí giới hạn, ta sẽ thấy Chân như (Bồ đề) v.v. là một sức chuyển động đầu 
tiên hiểu theo nghĩa Thượng dé của St. Thomas d'Aquin. 

Đứng trên một vị trí thứ hai, ta sẽ thấy Chân như, Bồ đề, v.v. là một sự bất động chuyển 
động, hiểu theo nghĩa Thượng đế của Meister Eckhart. 

Đứng trên một vị trí thứ ba, sẽ thấy Chân như, Bồ đề, v.v. không có và không không có, 
theo nghĩa “bổn lai vô nhất vật” của Lục tổ Huệ Năng. 

8. 

Chỉ có một câu hỏi duy nhất (Frage) là câu hỏi về SEIN (L'étre). Đó là tất cả ý nghĩa của 
triết lý Heidegger và cả Jaspers, mặc dù SEIN của Jaspers có nghĩa là Transcendenz và khác ý 
nghĩa của Heidegger; cả ý nghĩa của Existenz trong triết lý Jaspers cũng khác Existenz của 
Heidegger). 

Heidegger đã đánh dấu một bién cố quan trọng trong triết học khi dem SEIN ra khói sự 
lãng quên của triết học Tây phương từ Socrate, Platon, Aristote cho đến nay. 

Nhưng chúng ta - những tư tưởng gia ở thế hệ này phải vượt Heidegger bằng cách đồng 
hoá Frage với Sein - FRAGE chính là SEIN - Triết lý không hỏi về Sein, mà chỉ hỏi, chỉ nhảy 
thẳng vào Frage. 

Vượt Heidegger không có nghĩa là di cao hơn Heidegger mà chỉ có nghĩa lôi ra ánh sáng 
(explication, éclairement; Jaspers: Erhellung) những gì mà Heidegger còn để nằm trong tối 
(implication) 

9. 

Tôi chết, không phái vi không thé trả lời một câu hỏi, mà bởi vì đã có thể trả lời quá 
nhiều. 

Hỏi là mystère, là méta-problematique trong tư tưởng Gabriel Marcel. 

Trả lời là prolème. 

Hỏi là Étre. 

Trá lói là Avoir. 

10. 

Muốn giải thoát, không phải tiêu diệt sự nô lé mà là HIỂU sự nô lệ. 


Hiểu là hỏi. 


https://thuviensach.vn 


Bi kịch không phải vì HỎI mà không thể trả lời được; bt kịch chỉ là không hỏi (và hỏi có 
nghĩa là ngạc nhiên). Tôi không thể CÓ sự ngạc nhiên. Tôi LÀ ngạc nhiên. 
11. 


Tất cả những quyển sách của Krishnamurti đều là những câu hỏi. Thường khi 
Krishnamurti chỉ trả lời bằng cách hỏi lại hoặc trả lời mà không trả lời gì cả. Tôi đoán rằng 
Krishnamurti đã giải thoát khỏi tiến trình biểu tượng. 

12. 


. Réduction eidétique của Husserl là quyết dinh làm thế giới xuất hiện trước khi suy tưởng 
VỀ. Nói cách khác là THÉ GIỚI, chứ không phải là VỀ thế giới. Nói đến sự hiện hữu bau 
không hiện hữu của Thượng đế. Nói đến Niết bàn và Vô minh đều là những suy đoán VỀ. 

13. 


Mở đầu quyển Critique de la raison pure, ngay dòng đầu của lời mở đầu: "La raison 
humaine a celle destinée singulière, dans un genre de ses connaissainces, d'étre accablée de 
questions qu'elle ne saurait éviter, car elles lui sont imposées par sa nature méme; mais 
auxquelles elle ne peut résoudre parce qu'elles dépassent totalement le pouvoir de la raison 
humaine" (Préface de la premiére édition 1781, Trad. par A. Tremesayges et B. Pacaud). 


Câu này của Kant đặt nền tảng cho một nền triết học mới và là tiêu chuẩn cho cả nên 
triết học Tây phương. 


Trong câu nói này ta thấy tiềm ẩn những câu hỏi: 


1. Vận mệnh của lý trí con người là thế nào? 
2. Vận mệnh này có phải là vận mệnh của lý trí trong một loai tri thức của nó thói 
hay trong tất cả? 
3. Bản chất của lý trí con người? 
Quyền hạn của lý trí con người? 
5. Siêu việt tính của câu hỏi là gì? 
14. 


Nền tång của suy tư mai sau phải bắt đầu xây dựng trên căn nguyên tính tưởng của 
Heidegger trong “ngôn sở ngón" (das Gesagte dieses Satzes) sau đây: 


P 


“Dieses Seiende, das wir selbst je sind und das unter anderem die Seinsmöglichkeit des 
FRAGENS hat, fassen wir terminologisch als Dasein”. (Sein und Zeit, p.7, b). 


Xin dịch lại bằng “ngôn sở ngôn” của Nguyên Ngôn (Logos) của Việt Nam: 


“Tính thể này được phú bẩm - ngoài những tiềm thể khác - tiềm tính TÍNH VẤN mà 
chúng ta gọi là Dasein, tức là hiện tính thể.” 


15. 
Sự thất bại của triết lý và triết học: 
Jaspers: “Das Scheitern ist das Letzte" (L'échec est la fin suprême). 


Sự khác nhau giữa tư tưởng Heidegger và triết lý Jaspers là sự khác nhau giữa sự thất 
bại và VỀ sự thất bại! 


https://thuviensach.vn 


Cf. Kant: "Son oeuvre doit toujours rester inachevée, puisque les questions n'ont jamais de 
fin" (Préface de la 1ère édition 1781 - C.d.l.R. Pure). 


Cf. Kant: "Le terrain (Kampfplatz) où se livrent ces combats sans fin se nomme la 
MÉTAPHISIQUE" (Préface de la 1ére édition, 1781]. 


16. 


Nếu dùng theo thuật ngữ Kant thì tất cá những câu hỏi khoa học đều là Analytique và 
những câu hỏi triết hoc thi Synthétique. 


Dùng theo thuật ngữ Karl Jaspers thì triết lý không có đối tượng còn khoa học thì có đối 
tượng (cf. Rechenschaft und Ausblick), nhung Kant gọi les jugements géométriques là 
synthétique, vày thi Kant dà dánh dáu su cáo chung cüa hinh hoc Euclide và dóng thói dua 
ra hinh học theo viễn tượng của Lobatschevski và Reimann. 


17. 

Làm thé nào khi suy tưởng, tránh ở đây mà không vướng vào bên kia bởi vi bên kia và ở 
đây cũng chỉ là một mà thói. 

Tránh Huệ Năng gặp Thần Tú, tránh Thần Tú gặp Huệ Năng; thực là nguy hiểm. 

Làm sao tránh mà không vướng. 

Làm sao tránh mà không gặp ai hết hoặc không gặp bất cứ ai? 

18. 


Trong quyển Psychological Types, C. G. Jung phân chia hai loại: Introverted type và 
Extraverted type: trong máy chương đầu C. G. Jung đưa ra máy ví du dé chứng minh tư 
tưởng tâm lý hoc của ông: Jung dem trường hợp của Tertullian và Origen: 


e Tertulian: sacrificium intellectus. 
e Còn Origen thi sacrificium phalli. 


C.G. Jung cho rằng sacrificum intellectus là thuộc introverted type; và sacrificium phalli 
là extraverted type. 


Nhưng có thể nói ngược lại không? 


Chính sacrificium intellectus mới là extraverted type và sacrificium phalli mới là 
introvered type. 


C.G. Jung đã sai; chính Origen mới là introverted, còn Tertullian chỉ là extraverted. 


Freud đã pham một sai lầm rất lớn trong thoả thuận nhân loai; nhưng sự lầm của Freud 
rất dễ thương và một sự sai lầm rất thông minh. 


Còn sự sai lầm của C.G. Jung quả thật là ngu xuẩn. 


Sự phân chia con người ra làm hai hang, hai mẫu (introverted và extraverted) là một 
thái độ trước sự vật theo phạm trù lý tính. 


Lý tính tức là đã diệt tính. 


Làm thế nào để biết được biên giới của IN- và EX-? 


https://thuviensach.vn 


Nếu IN- và EX- đều có thể cùng lúc nói chung cho một THỂ thì sự phân hạng của C.G. 
Jung mất raison d'être. 


Dù rằng không ai là hoàn toàn IN- và không ai hoàn toàn EX-; mà trong mẫu người IN- 
luôn luôn có một chút chất EX- trong mẫu người EX- luôn luôn có một chút chất IN- (như 
chính C.G. Jung đã từng thấy như vậy), nhưng tôi vẫn muốn đặt lại vấn đề từ NGUYÊN 
TÁNH: 


- Sự phân hạng của C.G. Jung đã LÝ TÍNH, vì đã đưa TÍNH rơi vào SỐ LƯỢNG. 
Khi nói trong mẫu người EX có một phần EX- là rơi vào số đếm. 
Bây giờ không cần phê phán CG Jung trong nguyên tính nữa. 


Tôi chỉ xin phê phán trên cương vị thường tính. Tôi sẽ dùng số đếm để phá hủy tư tưởng 
số đếm của C.G. Jung; tôi xin dùng toán học của hai nhà toán học Đức nổi danh khắp thế giới 
là George Cantor và David Hilbert. 


Số học của George Cantor và David Hilbert là “số học vô số học”: theo phương pháp đo 
vô số theo điệu song chuyển của George Cantor, chẳng hạn như đo số thường (chán và lẻ) và 
số chàn dé xem coi loại số nào nhiều hon. 


Theo lối so sánh vô số như trên thì ta thấy sự vô số (infinity) của những số chẵn 
(evennumber) thì cũng bằng, cũng nhiều ngang như sự vô số (infinity) của tất cả các số hoc 
(cả chàn làn lẻ). 


Bởi vi theo “số học của vô số học” (arithmethic of infinity) thì một phần bằng toàn thé 
hay nói rõ hơn: một phần của toàn thể lớn bằng ngang chính toàn thể ấy. 


Trong tư tưởng tâm lý học của C. G. Jung tiềm ẩn tư tưởng số lượng hay tư tưởng số 
đếm; nhưng tư tưởng số học của C. G. Jung còn quá non kém, chưa tiến triễn đến số học của 
vô số học, thành ra C. G. Jung đã thấy lệch vấn đề rất xa. 


C. G. Jung nói rằng khi phân loại mẫu người thì sở dĩ gọi là mẫu người IN- là vi trong 
người ấy chất IN- nhiều hơn chất EX-; và sở dĩ gọi là mẫu người EX- là vi trong người EX- ấy, 
chất EX- nhiều hơn chất IN-; nói một cách khác, trong EX- có IN-, trong IN- có EX-; nhưng sở 
di gọi là EX- hay gọi IN- là tùy theo trường hợp số lượng của EX- hay IN- nhiều hơn hay ít 
hơn. 

Lý luận của C. G. Jung là thứ lý luận sơ đẳng. 

Nếu chúng ta có học qua “số học vô số” thì chúng ta thấy rằng một phần EX cũng bằng và 
nhiều ngang như toàn thể IN hay một phần IN cũng bằng hoặc nhiều ngang như toàn thể 
EX chẳng hạn như tôi có thể đo theo lối song chuyển của nhà đại toán học George Cantor: 


ex 4ex Sex Ge 7exv.v 


i^ an 6n 8in 10i 12in 14invv 


2 in, 4 in, 6 in vân vân thay thế cho một phần IN- vì 2, 4, 6 là những số chán, tức là chỉ 
một phần của toàn số (toàn số gồm số chàn và số lẻ). 


https://thuviensach.vn 


Còn 1 ex, 2 ex, 3 ex, vân vân thay thế cho toàn thé EX, vì 1, 2, 3, 4, đều là toàn số. 

Nhu thế một phần IN bằng và nhiều ngang nhau với toàn thé EX trong một mẫu người. 
Vậy làm sao có thể gọi một người nào đó thuộc loại Extraversion khi một chút chất 
Introversion trong người ấy cũng nhiều nang như Extraversion! Trường hợp này áp dụng 
cho tất cả mọi người. 

Như thế, Tertulain vừa là Extraverted type vừa là Introverted type (mỗi type này đều là 
100%) và trường hợp Origen cũng giống như vậy. 


Thế là tôi đã phá hủy tâm lý học của C. G. Jung từ cán bản và đánh dấu sự cáo chung của 
tâm lý học Tây phương. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG HAI - TƯỢNG VÀ TÍNH 


Da lại tính thé ngón ngữ và tw tưởng 

1. 

Hölderlin là thi sĩ của thi sĩ, đó là lý do tai sao Heidegger đã chú trong đặc biệt đến 
Hólderlin để làm khởi điểm cho cuộc song thoại giữa thi ca và triết lý; khởi điểm ấy cũng là 
đầu đường đi về tính thể của ngôn ngữ và đồng thời trở về nguyên ngôn để vén mở nguyên 
tính (Sein). 

Triết lý nói Nguyên Tính (das Sein) 

Thi ca gọi Linh tánh (das Heilige) 


Quan hé tương giao giữa Nguyên Tính và Linh Tính là quan hé tương giao giữa Tính với 
Bán Tính (das Sein selbst). 


2. 

Tính (hay tánh)? 

Đặt lén câu hỏi ấy là bắt đầu di tìm mach nước ngầm mà tư tưởng Trung Hoa đã được 
nuôi dưỡng xanh tươi trong những thời đại thơ mộng thuở xưa. 

Trong Trung dung, Tính như thế nào? Thế nào là xuất tính? 

Tại sao Vương Dương Minh gọi Tính là bản thể của Tâm? 


Tại sao Lục tổ Huệ Năng gọi Tính là vua (tính thị vương) trong quyết nghỉ phẩm của 
Pháp bảo Đàn kinh? 

Tại sao Bát nhã học trong Phật giáo gọi Không là vô tự tính? 

Vô tự tính của Bát nhã học và tự tính của Thiền học có khác nhau không? 

Huyền (hay Thái huyền của Dương Hùng là gi?). 

Những câu hỏi trên là những câu hỏi về tính (gọi là tính vấn). 

Những câu hỏi trên sẽ là khởi điểm cho cuộc song thoại giữa tư tưởng Á Đông và tư 
tưởng Âu châu và nước Việt Nam là mảnh đất hiện nay có đủ tính kiện để cho cuộc song 
thoại trên được tựu thành. Tựu thành là gì? 

Đối thoại tựu thành song thoại. 

Song thoại tựu thành độc thoại. 

Độc thoại tựu thành vô thoại. 

Vô thoại tựu thành vô ngôn. 

Vô ngôn tựu thành nguyên ngôn. 
Nguyên ngôn tựu thành nguyên tính. 
Nguyên tính tựu thành tính. 

Tính tựu thành vô tính 

Vô tính tựu thành không. 


https://thuviensach.vn 


Không tựu thành Huyền. 
Huyền tựu thành tự tính. 


Tôi đã đùa chữ; nhưng đùa chữ là hoạt dụng của tự tính, gọi là hoạt dụng của Thiền. 
Hãy để ý: 
1. Thiền? 
2. Thiền là gi? 
Câu hỏi thứ nhất là hoạt dụng của Thiền. 
Câu hỏi thứ hai là hoạt động của sơ Thiền. 
Hoạt dụng của Thiền là:? 
Sơ thiền là: là gì? 
? là dấu hỏi. 
Là gì là biểu tượng cho dấu hỏi. 
Biểu tượng và dấu hiệu hoàn toàn khác nhau (tôi đã giải thích sự khác nhau ấy trong 
chương nhất). 
Huệ Năng là dấu hiệu. 
Thần Tú là biểu tượng. 


Dấu hiệu và biểu tượng khác nhau thế nào, sau đây tôi sẽ suy tưởng bằng cách lấy ánh 
sáng Thiền chiếu rọi vào thơ của Hölderlin. 


3. 


Trong Mnemosyne (Zweite Fassung, ed. 7, Beissner, Stuttgart, Bd. II, p. 204). chúng ta 
tháy Hólderlin viét: 


Ein Zeichen sind wir, deutungslos 
Schmerzlos sind wir und haben fast 
Die Sprache in der Fremde verloren. 


dich là: 

Chüng ta là mót dáu hiéu, khóng y nghia. 
Chúng ta không là sự dau khổ và gần như đánh mát ngôn ngữ trong cõi lưu dày. 

Heidegger đã nhiều lần giải thích ba câu thơ trên trong tác phẩm triết học của ông. 

Bây giờ tôi muốn giải thích khác Heidegger. Tôi muốn giải thích vượt lên trên Heidegger; 
đi lên hay đi xuống cũng chỉ là một nghĩa. Đi xuống (untergehen) có nghĩa là đi lên 
(übergehen). 


Khi tôi nói vượt lén trên Heidegger thi có nghĩa là vượt lén theo nghĩa Nietzsche, nghĩa 
là di lên xuống (đi xuống hố thám Heidegger). 


Do đó, vượt lên có nghĩa là tựu thành. 


Tựu thành ở đây không có nghĩa là làm xong, không có nghĩa Đức ngữ là vollenden, 
ausführen, vollführen v.v. 


https://thuviensach.vn 


Tựu thành ở đây có nghĩa là tựu lại cái tỉnh thành (garder... dans son essence), tỉnh 
thành ở đây là tinh thể của tinh thé, gọi là tinh túy (essence); do đó, tựu thành có nghĩa là se 
ménager mà chữ Đức của Heidegger gọi là schonen. 

Con người chờ đợi tính, nghĩa là giữ bốn nghỉ (thiên, dia, thánh, nhân) trong tinh thành. 
Nói như Heidegger là giữ cái hình vuông (le carré) trong tỉnh thể (dans son essence) nghĩa 
là “schonen”. 

Như thế, vượt lên trên Heidegger có nghĩa là tựu thành Heidegger. 

Tựu thành Heidegger có nghĩa là giữ Heidegger trong tinh thành. Chỉ có thé. 

4. 

Ein Zeichen sind wir, deutungslos 
Schmerzlos sind wir und haben fast 
Die Sprache in der Fremde verloren. 

nghĩa là: 

Chúng ta là một dấu hiệu không ý nghĩa 

Chúng ta không đau khổ 
Và chúng ta dường như đánh mất ngôn ngữ nơi cõi lạ. 

Heidegger đã giải thích ba câu thơ trên trong tính phận của tính thể; con người mất trí 
nhớ, quên tính (Vergessenheit des Seins); do đó, con người gần như đánh mất ngôn ngữ 
trong cõi lạ. Do đó mới có sự sụp đổ đau thương của nhân loại hiện nay. Muốn sống cho ra 
hồn, con người phải tìm lại tính. 

5. 

Nếu dùng ánh sáng Thiền tông để chiếu rọi vào lối giải thoát của Heidegger về câu thơ 
của Hölderlin thì ta có thể gọi lối giải thích ấy là lối tri tính tiệm ngộ theo điệu của thiền sư 
Thần Tú. 

Tư tưởng Heidegger rất giống và gần Thần Tú. 

Thần Tú là biểu tượng 

Mà Huệ Năng lại là dấu hiệu. 

Biểu tượng rất có ích lợi và quan trọng. Biểu tượng đưa đến nén văn minh cao độ của 
nhân loại hiện nay, nhưng biểu tượng vốn là dấu hiệu, thế mà biểu tượng đã không kiến tự 
tính, vì thế mặc dù biểu tượng muốn giải thoát, nhưng giải thoát khỏi biểu tượng vẫn là biểu 
tượng. Đó là sự thất bại của Heidegger. Đó cũng là sự thất bại của Thần Tú. 

NHƯNG SỰ THẤT BẠI NÀY RẤT CẦN THIẾT. 

Và chính sự thất bại này tựu thành sự xuất hiện của Lục tổ Huệ Năng. 

6. 

Thần Tú là: “là gì?” 

Huệ Năng là: “?” 


^» 


Trong “là gì”, chúng ta thấy có dấu “?”. 


https://thuviensach.vn 


3» 


Bốn chữ “là gi" là dấu hiệu thay thé cho dấu hiệu "?". 

Dấu hiệu không thể thay thế cho dấu hiệu. 

Bởi thế ta gọi bốn chữ “là gì” là biểu tượng. 

Thần Tú là biểu tượng. 

Huệ Năng là dấu hiệu. 

Không thể cho rằng Thần Tú đã sai. 

Bởi vì trong biểu tượng có dấu hiệu rồi, trong “là gì?” đã có dấu “?”. 

Thần Tú đã thất bại vì Thần Tú đã dạy đạo quá sáng sủa rõ ràng, chính sự sáng sủa rõ 
ràng đã xua đuổi bóng tối, mà khi bóng tối bị xua đuổi, tức là Huyền đã bị xua đuổi, Huyền 
tựu thành tự tính, tự tính tựu thành mặt trăng; giáo thuyết của Thần Tú là ánh đèn; con 
người thường nhìn ánh đèn mà quên mặt trăng. 

“là gì” là ánh đèn. 

“?” là bóng tối. 

Trong “là gì”, ánh đèn đứng bên bóng tối. Bóng tối là dấu hiệu báo cho biết sự có mặt của 
tính. 

Ánh đèn là biểu tượng nói về sự vắng mặt của tính. 

7. 

Thần Tú là biểu tượng. 

Huệ Năng là dấu hiệu. 


Trong ngôn ngữ Đức, “dấu hiệu” được gọi là das Zeichen như trong câu thơ của 
Hólderlin: 


Ein Zeichen sind wir... 

nghia là 

Chüng ta là mót dáu hiéu. 

Tại sao Hólderlin nói rằng chúng ta là một đấu hiệu? 
Dấu hiệu khác biểu tượng chỗ nào? 


Ngôn ngữ Đức gọi “biểu tượng” là "das Sinnbild". "Das Sinnbild” (biểu tượng) và "das 
Zeichen” (dấu hiệu) khác nhau rất rõ ràng trong cách cấu tạo chữ nghĩa. 


8. 

"Das Sinnbild” (biểu tượng) gồm có chữ "Bild" và chữ "Sinn". 

"Sinn" là ý nghĩa. 

"Bild" là hình tượng, hình dung. 

Tượng hinh ý nghĩa cho dấu hiệu thì gọi là “biểu tượng” (das Sinnbild). 


https://thuviensach.vn 


Dấu hiệu không có ý nghĩa; vì dấu hiệu mà có ý nghĩa thì gọi là “biểu tượng”. Bởi thế tính 
chất của biểu tượng là có ý nghĩa, còn tính chất của dấu hiệu là không có ý nghĩa. Do đó, 
chúng ta thấy Hölderlin viết câu đầu của bài thơ như vầy: 


Ein Zeichen sind wir, deutungslos 
nghĩa là: 
Chúng ta là một dấu hiệu, không có ý nghĩa. 


Không có ý nghĩa tức là không lý do; không lý do tức là không lý trí; không lý trí là không 
giải thích (deutungslos cũng có nghĩa là “không có sự giải thích”). 


Hölderlin là bạn thân của Hegel; hai người đã từng sóng chung nhau một thói gian 
nhưng sau này hai người bất đồng ý nhau và cùng xa lìa nhau. 


Câu thơ của Hólderlin: 


Ein Zeichen sind wir, deutungslos 
(Chúng ta là một dấu hiệu, không có y nghĩa). 


bỗng làm mờ tối sự tương đồng tâm ý giữa Hólderlin và Hegel; bởi vì đối với Hegel, mọi 
sự đều có ý nghĩa trong hệ thống suy tưởng của ông. 


9, 
Schmerzlos sind wir... 
có nghia là: 


Chúng ta không dau khó, vì chúng ta là một dấu hiệu không ý nghĩa, chúng ta không dau 
khổ. 


Đau khổ chỉ xuất hiện với ý nghĩa. Con người sống trong ý nghĩa là con người sống trong 
đau khổ: mà sống trong đau khổ có nghĩa là sống trong sự tượng hình ý nghĩa (das 
Sinnbild), tức là sống trong biểu tượng. 

Mỗi con người đều sống trong hai thế giới: 

e thế giới dấu hiệu; 
e thế giới biểu tượng. 


Sống với dấu hiệu là sống với hình vuông tính hoc (carré ontologique) gồm có bón nghi 
(trời, đất, thần, người). Sống với dấu hiệu là sống hồn nhiên giữa tiết điệu thơ mộng của vũ 
tru. 

Còn thé giới biểu tượng là một thế giới hinh ánh; sóng với biểu tượng là sống với móng 
mị ảo tưởng; sống với biểu tượng là xa lìa tự tính. 


Sự dau khổ chỉ xuất hiện với ý nghĩa mà khi chúng ta là dấu hiệu không có ý nghĩa 
(deutungslos) thì chúng ta không đau khổ: 


Schmerzlos sind wir... 
Hölderlin lại viết tiếp: 


und haben ƒast 
Die Sprache in der Fremde verloren. 


https://thuviensach.vn 


Nghĩa là: 
Và chúng ta đã gần như đánh mát ngôn ngữ nơi cói lạ... 
Sự đau khổ chỉ xuất hiện với ngôn ngữ nhưng khi chúng ta đánh mất ngôn ngữ nơi cõi 


lạ, thì sự đau khổ cũng tiêu ma đi. Nhưng chúng ta hãy để ý mà đọc lại câu thơ cuối của 
Hólderlin: 


und haben fast 
Die Sprache in der Fremde verloren. 


Trong câu thơ trên, chữ quan trong nhất là trang tir "fast"; trang tir "fast" có nghĩa là 
“dường như, hầu như, gần như”. 


Chính do chữ fast này mà tất cả ý nghĩa của ba câu thơ đã đổi khác; bây giờ chúng ta doc 
lại trọn ba câu thơ và nhất là đọc nhấn manh nơi chữ fast để lắng nghe ý nghĩa đổi khác 
như thế nào: 


Ein Zeichen sind wir, deutungslos 
Schmerzlos sind wir und haben fast 
Die Sprache in der Fremde verloren. 


Nghia là: 
Chüng là mót dáu vét, vó nghia. 
Chúng ta vô giác trì độn và gần như đã quên mát tiếng nói nơi lưu dày. 


Chính chữ FAST đã xoay hàn ý nghĩa của bài thơ; chữ fast làm “dấu hiệu” trở thành “dấu 
vết” làm “không ý nghĩa” trở thành “vô nghĩa”, “không đau khổ” trở thành “vô giác trơ trơ 
trì độn”, làm “đánh mất ngôn ngữ” thành “quên mất tiếng nói”, làm “nơi cõi lạ” thành ra “nơi 
lưu đày”. Và chúng ta hiểu tại sao Hölderlin đặt tên bài thơ là “Mnemosyne” (Trí nhớ, ký 
ức); chính câu thơ: 


und haben ƒast 
Die Sprache in der Fremde verloren. (gần như quên mất tiếng nói nơi cõi lưu dày). 


Chính câu thơ này giải thích nhau đề “Mnemosyne” vì “gần như quên mất tiếng nói” 
chính là “gần như quên mất trí nhớ”. 

Chính chữ "fast" đã khiến moi sự đảo lộn, thế giới dấu hiệu bién thành thế giới biểu 
tượng, thế rồi con người bị đi đày giữa cõi sa mạc lớn rộng này (die Wust wachst). 


“Gần như” (FAST) có nghĩa là “chưa trọn” mà “chưa trọn” chỉ có nghĩa là “ở giữa” (chữ 
Pháp gọi là “Entre”). 


Con người ở giữa thú vật và thần linh; con người ở giữa thời khì “thần linh đi mất” và 
thời kỳ “thần linh sắp hiện”. 

Ở GIỮA tức là không gian của biểu tượng. 

Dấu hiệu không phải Ở GIỮA mà là Ở NƠI. 

10. 

Ánh sáng Thiền tông xuất hiện. 


Con người giải thoát là không còn ở giữa. 


https://thuviensach.vn 


Con người giải thoát không “gần như” theo nghĩa “gần như” của chữ "fast". 


Con người giải thoát không sống trong thế giới biểu tượng, nghĩa là không tạo, không 
tượng ý nghĩa (das Sinnbild). 


Con người giải thoát không ý nghĩa (deutungslos), như vậy không ý nghĩa là không đau 
khổ (Schmerzlos); không đau khổ là tiêu diệt đánh mất ngôn ngữ (haben die Sprache 
verloren); tiêu diệt đánh mất ngôn ngữ là vì ở cõi xa lạ (in der Fremde). 

Cói xa lạ (in der Fremde) là Niét bàn là Tây phương Tịnh độ; nhưng chính cõi xa lạ ấy là 
ở nơi cõi này, ở nơi cõi trần gian này. 

Con người giác ngộ là con người ở mà không ở, trú mà không trú, danh từ nhà Phật gọi 
là “VÔ TRÚ”, vô trú là trú ở cõi xa lạ (in der Fremde), tức không trú nơi cõi mình trú. 

Lục tổ Huệ Năng lấy “vô niệm” làm tông, lấy “vô tướng” làm thể, lấy “vô trụ” làm gốc. 

Như thế, nếu bỏ chữ FAST trong ba câu thơ Hölderlin thì con người giác ngộ là con 
người dấu hiệu: 

Ein Zeichen sind wir, deutungslos 


Schmerzlos sind wir und haben 
Die Sprache in der Fremde verloren. 


tức là: 

Chüng ta là mót dáu hiéu, khóng y nghia. 
Chüng ta khóng dau khó và dánh mát 
Ngôn ngữ nơi cối lạ. 

Câu thơ trên không có chữ "FAST" (gần như). Chúng ta hãy để ý rằng chính chữ FAST đã 
gạch ra biên giới giữa vô minh và giác ngộ. 

Giác ngộ là “nhất thiết vạn pháp bất ly tự tính”; do đó, Thiền tông vượt lên trên 
Heidegger vì Heidegger cho rằng con người hiện nay đã “ly tự tính”, (tính là Sein); đối với 
Thiền tông, con người “bất ly tự tính”, do đó “Bồ đề tự tính bản lai thanh tịnh”. 


Nếu bỏ chữ “FAST” trong ba câu thơ của Hölderlin thì ta thấy ba câu thơ ấy nằm dưới 
ánh sáng Thiền tông như vầy: 


Tông vô niệm: haben die Sprache verloren; 
Thể vô tướng: Schmerzlos; deutungslos; 
Gốc > vô trụ: in der Fremde. 


Vì thế, con người giác ngộ là dấu hiệu (Zeichen) cho bát nhã, chân tính, nguyên tính, 
chân như, v.v. 


Bây giờ, ba câu thơ của Hólderlin bỗng loé lên ánh sáng tuyệt vời của nguyệt bach: 


Ein Zeichen sind wir, deutungslos 
Schmerzlos sind wir und haben fast 
Die Sprache in der Fremde verloren. 


Nghia là: 


https://thuviensach.vn 


Chúng ta là một dấu vết, vô nghĩa 
vô tri vô giác trì độn và gần như 
quên mất tiếng nói nơi cõi lưu đày. 

Dưới ánh sáng Thiền tông, ba câu thơ trên nói lên bi kịch của con người sống trong vô 
minh, “deutungslos” biến nghĩa thành ra “vô nghĩa”, “Schmerzlos” có nghĩa là “không đau 
khổ” nhưng biến nghĩa thành ra “vô giác vô tri”; do đó “không đau khổ” trở thành đau khổ, 
nỗi khổ của một kẻ không còn biết khổ (“vô giác”). Nhưng bây giờ, nếu chúng ta bỏ chữ “gần 
như” (FAST) trong ba câu thơ trên: 

Ein Zeichen sind wir, deutungslos 

Schmerzlos sind wir und haben 
Die Sprache in der Fremde verloren. 


thi ý nghĩa lại đổi khác: 

Chúng ta là một dấu hiệu, không có ý nghĩa, chúng ta không đau khổ và đã đánh mất ngôn 
ngữ nơi cối lạ. 

“Đánh mất ngôn ngữ” ấy là “vô ngôn”, và cõi lạ ấy là cõi mà mọi người chúng ta đều 
muốn quay về để tìm lại mái nhà xưa. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG BA - ÁI VÀ TÍNH 


Di vé thể tính của siêu hinh học và tư tưởng 
1. 


Những lực lượng vô hinh đã tàn phá nước Việt Nam. Đó là những lực lượng nào? Và tại 
sao gọi là vô hình? Và thái độ của con người thời đại đối với vô hình như thế nào? Người ta 
thường bĩu môi chối bỏ vô hình vì cho rằng đó là một cái gì trừu tượng, không cụ thể, không 
thực tiễn. Vậy thì trừu tượng, không cụ thể, không thực tiễn có phải là xấu không? Và xấu là 
gi? Và khi đặt lên câu hỏi “xấu là gì” là tự nhiên chúng ta đã bi đưa vào thế giới trừu tượng, 
không cụ thể, không thực tiễn, nói tóm lại là thế giới vô hình. Tại sao con người thời đại đều 
quy trọng đến hữu hình, xác thực, thực tế, cụ thé? Tinh thần ấy là tỉnh thần gi? Ngay cả một 
số Phật tử đã vô tình hiểu sai dụng ý của đức Phật và cứ cố gắng trích mãi một câu chuyện 
ngụ ngôn của đức Phật về chuyện một người bị tên, vấn đề đặt ra không phải là cấp bách 
cứu người bị tên bắn. Đó là “bon sens”. Vấn đề cấp bách là phải biết mũi tên đã được bắn từ 
đâu? Từ cõi nào, từ hướng nào mà không thấy hình tượng trong hiện cảnh; như vậy cõi ấy ở 
ngoài hình ảnh một người bị tên bắn hiện nay, mà trong danh từ triết hoc thì được gọi là cõi 
siêu hình. 


Như thế muốn giải quyết trận chiến tranh hiện nay ở Việt Nam, không thể chỉ giải quyết 
bằng bom đạn, bằng vũ lực hoặc bằng cái đối nghịch lại... Phải đặt lại một nền tảng siêu hình 
và từ nền tảng ấy mới có thể thiết lập lại cõi hữu hình, tức là tình cảnh bi dät của nước Việt 
Nam hiện nay? 

Và nền tảng siêu hình ấy là nén tảng nào? Tôi xin nêu ra câu hỏi và chờ đợi song thoại 
tính ngôn. Tôi đã có dịp làm sáng tỏ vấn đề trên trong việc tố cáo sự thao túng của thể điệu 
tiền tượng - "représentation" (mà Heidegger gọi là "das Vorstellen") trong một bài tôi viết 
bằng Anh ngữ cho tập Dialogue (nxb LB 1964) nhan đề là “The Ontological Background of 
the Present War in Vietnam” và trong một bài khác cũng bằng Anh ngữ đăng trên tạp chí Tư 


tưởng xuất bản tai Paris, bài này nhan đề là "Meditation upon the Vietnamese War". 
2. 


Khi đặt tên câu hỏi về sự tác dung của siêu hình hoc, v.v., là đã bị lôi vào một bối cánh 
siêu hình đặc biệt nào đó rồi. 

Tại sao lại bắt buộc phải hỏi về tác dụng của - thay gì về vô tác dụng của - tại sao không 
thể có thứ passion de l'inutile của Jean Giono hay service inutile của Henry de Montherlant? 


3. 


Tinh yéu ban dàu có thé coi - phái duoc coi nhu là viéc sáng tao y nghia (danh ti triét 
Đức goi là Sinn); lần đầu tiên, người con trai (hay con gái) yêu đương là lần đầu tiên ho bát 
dàu bi dánh lac vào thé giói y nghia (S.I. Hayakawa goi thé giói này là "the verbal world") 
một cách mãnh liệt và bi đát nhất. Hán tự tao ra một ý nghĩa và hắn đặt su tương quan 
“thiên nhiên” giữa ý nghĩa (tức là lời) và người yêu (tức là thực thể hay thực tính; nói một 
cách khác, người yêu ý nghĩa, chứ không phải yêu người yêu; nói một cách khác nữa, người 


https://thuviensach.vn 


con trai yêu thực tính thể (yêu lời - nói theo Heidegger thì có nghĩa là bị rơi vào bavardage, 
mà chữ Đức gọi là Gerede). 

Hai người yêu đi đến với nhau không phải bằng "Tính ngón" hay “Nguyên ngôn” 
(Ursprache) mà bằng “hình ngôn” hay “thể ngôn” (Sprache). Do đó sự tính cảm đã bị đánh 
mất. Đó cũng là lý do để cắt nghĩa tại sao tất cả những mối tình đầu đều đổ vỡ từ Tính 
nguyên - fondement (Grund), vì không có sự Nối liền (Fugen giữa Ngôn ngữ và Tính - Mất 
fondement, Heidegger gọi là Bodenlosigkeit. 

Sự nối liền ấy, Heidegger goi là Fugen đứng trên binh diện Sein; còn Jaspers goi là 
Verbindlichkeit, đó cũng là vai trò cốt yếu của Lý tính (Vernunft) theo nghĩa của Jaspers (cf. 
K. Jaspers (Von der Wahrheit, Piper 1947, pp. 113, 114, 115, 131) hay (cf. K. Jaspers, 
Philosophie 2e ed. Springer, 1948, p. 275). 


Chất tính của Tình yêu là đợi. Tinh yêu có hai loai: tình yêu mong đợi và tinh yêu chờ 
đợi. Tình yêu chờ đợi là tình yêu nối liền, còn tình yêu mong đợi là tình yêu mất sự nối liền. 
Tình yêu chờ đợi là tình yêu vé Tính (tức tính ái); còn tình yêu mong đợi là tình yêu về thể 
(tức là thể ái). Chờ đợi là không chờ đợi cái gì cả; còn mong đợi là mong đợi một cái gì rõ 
ràng hay mơ hồ; mong đợi có đối tượng; còn chờ đợi không có đối tượng, vì chính đối 
tượng của nó đã là sự chờ đợi rồi. Tình yêu mong đợi mất tính nguyên; còn tình yêu chờ đợi 
nằm trên tính nguyên (Grund). Nhưng vượt lên trên cả hai thứ tình yêu này là tình yêu 
không chờ không mong; tình yêu này là tình yêu giải thoát hay giải thoát tình yêu: tình yêu 
này hủy diệt Eros và Agapé; tình yêu không mong không chờ là tình yêu vượt lên trên thể 
ái và tính ái. 

e thể ái: quên mát tính nguyên. 
e tính ái: tìm lại tính nguyên (Grund). 

Còn tình yêu vượt lên trên thể ái và tính ái thì gọi là vô ái. 

Vô ái phái hủy Tính nguyên và nhảy vào Uyên nguyên. Nói theo danh từ triết học Đức thì 
phá hủy Grund để nhảy vào Abgrund. 

Triết lý của Heidegger đánh dấu sự tìm về Tính nguyên; Heidegger tiêu diệt hai ngàn 
năm triết lý Tây phương để chuẩn bị cho ngày mai xuất hiện. 

NGÀY MAI ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN. 

Do đó, triết lý của chúng ta phải là Triết lý về Hố thẳm. 

Hố thẳm tiêu diệt Tính và Thời. 

Hay nói khác đi thi Hố thám (Abgrund) tiêu diệt Sein und Zeit của Heidegger. 

Vô ái sẽ xuất hiện cùng lúc với Vô ưu và Vô ưu cùng lúc với Vô tâm cùng lúc với Vô 
trước; đồng loạt, Vô trước cũng có nghĩa là Vô ngôn. 


Và bởi vì Vô ngôn cho nên những tư tưởng siêu hình học chấm dứt nơi chương này, và 
phương trời của Vô ngôn sé chỉ còn là Thơ và Hoa. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG TƯ - THƠ VÀ TÍNH 


Nu lại tính thể của thi ca và tư tưởng 


Hôm nay, khi anh muốn hỏi tôi: “Ai là thi sĩ vĩ đại nhất của Việt Nam hiện giờ?”. Tôi trả 
lời: “Quách Tấn là thi sĩ vĩ đại nhất của Việt Nam hiện giờ; Quách Tấn là người đã đánh dấu 
thi ca tiền chiến và thành tựu thi ca hậu chiến qua hai tập thơ Đọng bóng chiều và Mộng 
ngân sơn”. Nói như thế hãy còn chưa nói được gì hết, tôi muốn nói thêm xem anh có phản 
ứng thế nào: “Quách Tấn là một thi sĩ duy nhất của Việt Nam, đã thành tựu tất cả những gì 
mà Nguyễn Du còn để dở dang; còn tất cả những thi sĩ khác, kể cả Hàn Mặc Tử, kể cả Xuân 
Diệu, Huy Cận, v.v. đều là những thi sĩ thiên tài, nhưng không có đủ tất cả tính kiện hay kiện 
tính trong thơ họ để tính dưỡng và thành tựu thi cuộc mà Nguyễn Du đã mở đầu cho thi ca 
Việt Nam”. 

Anh hiểu tôi muốn nói gì không, hỡi người thơ trẻ tuổi của nước Việt Nam hiện nay? 


Anh khoảng từ 16 đến 20 hay 30 tuổi, anh nuôi trong tim anh hào khí nhân loại, anh làm 
thơ vì anh là thi sĩ hay nói ngược lại cũng được. Tôi đã đọc thơ các anh làm trong những tạp 
chí văn nghệ ở Sài Gòn như Bách Khoa, Văn, Sáng Tạo Văn Nghệ, v.v. Anh có thể khiêm 
nhường, anh có thể kiêu ngạo vênh váo: điều ấy không quan trọng đối với tôi. Chỉ có một 
điều vô cùng quan trọng đối với tôi là đọc những bài thơ của anh làm và đăng trong những 
tạp chí ấy, tôi thấy ngay sự nghèo nàn của tâm hồn anh, sự quờ quạng lúng túng, sự lặp đi 
lặp lại vô ý thức hay có ý thức, lòng sợ hãi rụt rè, một đám tình cảm sướt mướt lãi nhải, 
niềm mơn trớn vuốt ve đau khổ chung hay riêng, trí thức mười lăm xu, ái quốc nhân đạo ba 
mươi lăm xu, triết lý tôn giáo bốn mươi lăm xu. 


Văn nghệ đã chết. 

Ngay cả Rimbaud, người đã giết văn nghệ, ngay cả Rimbaud cũng đã chết. Anh hay tôi 
phải yêu Rimbaud, phải đọc Rimbaud, hãy đồng hoá với Rimbaud, phượng thờ Rimbaud và 
hãy chôn vùi Rimbaud xuống năm chục tấc đất. 

Rimbaud đã chết từ lâu; mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, tôi phải giết Rimbaud, 
Dostoievsky, Nietzsche trong mỗi một lời mỗi một cử chỉ, mỗi một cái nhìn, mỗi một hơi 
thở, mỗi một bước đi, mỗi một cái búng tay. 


Tôi biết rằng anh đã sợ hãi, anh sợ hãi vì anh chỉ muốn bắt chước thiên tài, chứ không 
muốn làm thiên tài; anh sợ hãi vì anh làm thiên tài, chứ không là thiên tài: anh sợ hãi vì anh 
tầm thường, chứ không chịu sâu sắc: anh sợ hãi vì anh chịu sâu sắc, chứ không chịu im lặng; 
anh sợ hãi vì anh chịu im lặng, chứ không dám ồn ào; anh sợ hãi vì anh chỉ dám ồn ào; chứ 
không dám làm thơ; anh sợ hãi vì anh làm thơ, chứ không để thơ làm anh; anh sợ hãi vì anh 
để lời làm anh, chứ anh không làm lời. Lời đi từ Ngôn; Ngôn đi từ Vô ngôn; Vô ngôn đi từ 
Huyền, mà Huyền thì “huyền chi hyu huyền”. 

Thi ca đã chết. 


Giở ra những tập thơ của Lưu Trọng Lưu, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, Chế Lan 
Viên, v.v. tôi có cảm giác là phải bị đem nhốt trong một xà lim để chờ ngày tử hình và những 


https://thuviensach.vn 


thi sĩ ấy là những ông cố đạo, họ bước vào xà lim tôi, họ ba hoa rủ tôi vào đạo, rủ rê tôi phải 
chịu rửa tội. Tôi muốn mửa máu độc vào người họ. 


Đó là chưa nói đến những nhà thơ cách mạng, tôi muốn để họ yên, vì họ cũng bị nhốt 
trong xà lim, họ khác tôi là họ bị nhốt, mà không phản đối hay đã phản đối, họ khác tôi là họ 
bị nhốt mà không biết bị nhốt, họ là Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Pablo Neruda, Paul Eluard, 
Aragon, v.v. 


Hỡi các anh làm cách mạng, anh phá một xã hội định thể để rồi bị nhốt vào một xã hội 
định thể khác. Tôi đã bị nhốt trong xà lim, tôi không phá, tôi không hy vọng, tôi không chịu 
rửa tội vì tôi hoàn toàn vô tội; tôi đã bị nhốt trong xà lim, nhưng tôi có thể nhốt xà lim lại, xà 
lim sẽ bị tôi nhốt tù. 

Như một ông thánh vô tội, tôi quì xuống trong xà lim và ca một bài ca mới; bài ca mới ấy 
là bài ca không lời, bài ca ấy là số 1, số 2, số 3, số 4. Số một là Thái cực hay Đạo, số hai là 
Lưỡng nghị, số ba là Tam tính và số bốn là Tứ tượng. Cứ thế rồi tôi lại tiếp tục ca hát lại từ 
số 1 cho đến số 4; cái khoảng Chuyển thời từ số 4 đến số 1 là Phi thời, gọi là Vô cực. 


Tôi quì xuống trong nhà ngục xà lim đen tối, tôi để cho số 1 đi vào lỗ mũi, cho số 2 đi ra 
hai lỗ mũi, cho số 3 đi vào hai lỗ mũi, cho số 4 đi ra hai lỗ mũi. Tôi cứ để cho bốn số ấy đi 
vòng vũ trụ cho đến khi nào tiếng đập tim tôi đi thành 1, thành 2, thành 3, thành 4 và bốn số 
ấy là 4 tiếng đập tim của tôi. 

Tôi quì xuống xà lim đen tối và tịch nhiên bất động: Tôi bình thản chờ đợi 4 số chuyển 
động theo đồng loạt với 4 tiếng đập tim. Một tiếng sét sẽ đánh mạnh vào đầu tôi, đi xuống 
tim tôi và sẽ nổ tung lên và sẽ phá tan cả ba trăm ba chục ngàn vũ trụ. Vô cực xuất hiện! 


Lúc bấy giờ, các anh là những thi sĩ ở Việt Nam, các anh sẽ chạy tìm thi sĩ Quách Tấn, các 
anh muốn qui lay trước thiên tài Quách Tấn, thi tài bị bỏ quên của Việt Nam, nhưng một tấn 
bi kịch Hy Lạp lại tái diễn; lúc ấy, Quách Tấn đã chết rồi, vì lúc ấy có lẽ là 2.000 năm sau 
Thiên Chúa giáng sinh. 

Còn tôi, các anh không thể tìm ra tôi nữa, vì tôi đã xuất tính rồi: tôi biến thành lửa của 
những vũ trụ mới. 

Thơ đã chết. 


Ngày 10 tháng 8 năm 1966, tôi đã gặp Henry Miller tại California ở Mỹ quốc. Tôi có hai 
người bạn vong niên trong đời: một người tên là Quách Tấn, người Việt Nam; còn người kia 
là Henry Miller, người Mỹ. Quách Tấn gần 60 tuổi. Henry Miller gần 80 tuổi. Tôi đã quen hai 
người gần 10 năm rồi; năm nay tôi gần đúng 25 tuổi; tôi đã quen họ từ lúc khoảng 15 tuổi. 
Hồi còn ở Việt Nam, tôi thường gặp Quách Tấn, nhưng đối với Henry Miller, mãi đến lúc tôi 
xuất ngoại, tôi mới gặp lại. Tôi đã chuẩn bị 10 năm trời để gặp Henry Miller và tôi đã gặp 
Henry Miller tại Pacific Palisades ở California. 


Giấc mộng đã thành tựu, tôi liền lang thang ở Greenwich Village tại New York để gặp 
một thi sĩ rất trẻ, một người em kiếp trước của tôi, tên là Eduardo Zalamea, quê ở xứ 
Colombie thuộc Mỹ châu La Tinh, người mà Henry Miller cho rằng “đã nếm Vô cực”; gặp 
xong Eduardo Zalamea rồi; hai đứa tôi rủ rê nhau lang thang qua Hà Lan để rồi trở về Paris 
vào mùa xuân; thế rồi lúc đó, tôi thấy mỗi đứa nên tìm cách đi riêng, một người bạn Do Thái 
ở Los Angeles cho tiền máy bay và ngày hôm sau tôi ngồi uống cà phê đen tại quán Flore và 


https://thuviensach.vn 


Les Deux Magots ở Saint Germain des Prés để ngửi cho tận cùng những thứ triết ly ba chục 
xu của Jean Paul Sartre và Simone de Beauvoir; khi ngồi uống cà phê ở Flore và nhìn mưa 
rơi trên đường phố Saint Germain des Prés, tôi đã thấy hết mọi lý luận rẻ tiền của triết lý 
hiện sinh, tôi muốn mửa máu đen trên những người làm văn nghệ ở Paris như Jean Paul 
Sartre, André Malraux, Simone de Beauvoir, Francois Mauriac, Michel Butor, Samuel 
Beckett, Ionesco, Nathalie Sarraute, André Breton, Jacques Prévert, Paul Eluard, Henry 
Michaux, René Char, Jean Genet, Roger Caillois. 


Ngồi tai quán cà phê ở Flore ở Paris vào lúc mùa thu, ngày cuối thu mưa roi, ngày 16 
tháng 11 năm 1966, ngồi đó như một người hành khách ngồi trong nhà đợi tại một ga héo 
lánh nào trong miền thôn quê của cõi chết, tôi sực nghĩ ngợi tìm thử coi có một con người 
nào ở nước Pháp này mà tôi muốn gặp không; khi tự hỏi như vậy, tôi mới biết rằng chỉ có 
hai người: Blaise Cendrars và Simone Weil: nhưng vui sướng biết bao là Blaise Cendrars và 
Simone Weil đã chết rồi, như thế thì chẳng còn ai để đáng được gặp. Còn về Jean Paul Sartre 
và Simone de Beauvoir, nếu họ muốn xin gặp tôi, tôi sẽ không cho gặp mà có lẽ sẽ chửi vào 
mặt họ. 


Tư tưởng đã chết. 


Có một lần tôi định qua Đức và có một anh bạn hỏi tôi có muốn gặp Heidegger không, tôi 
trả lời: “Không muốn gặp”. Heidegger đã biết rằng Tư tưởng đã chết; Heidegger nói chuyện 
rù ri với Hólderlin, Rilke, Van Gogh, George Tralk. Heidegger cũng sẽ nói chuyện rü ri với tôi 
trén con đường của “tịch nhiên bất động”; tôi đã nói chuyện rù rì với tôi quá nhiều rồi; như 
thế cũng đủ rồi, tôi không muốn sang Đức để gặp Heidegger, tôi để Heidegger tự đào mộ 
chôn Heidegger; và mười năm sau, từ Ấn Độ và Tây Tạng, tôi sẽ đi qua tân Đức quốc để đặt 
Heidegger một vòng hoa phương Đông mà tôi để cho đoá hoa “suất tính” (Seinlassen) và lúc 
đó dù đã chết, Heidegger cũng sẽ mỉm cười toại nguyện. 


Ngồi uống cà phê tại quán Flore ở Saint Germain de Prés, tôi lo nghĩ vớ vín mà quên 
Quách Tấn, tôi đã nghĩ đến cuộc song thoai giữa thơ và tính, giữa thi ca và tư tưởng, rồi sau 
đó tôi lặng hồn, chìm hồn, du hồn té ngửa vào trận mưa cuối thu ở Paris và nhìn những 
chiếc lá long bong theo đường mưa. Một câu văn của Céline bỗng giáng trần và đập mạnh 
vào đầu tôi như một nhát búa: "Je boudrais que le printemps revienne jamais". Tôi cũng 
muốn hét theo Céline: “TÔI MONG RẰNG MÙA XUÂN KHÔNG TRỞ VỀ, KHÔNG BAO GIỜ 
TRÓ VỀ NỮA”. Tôi vừa đọc xong của Céline thì bỗng nhiên tôi ira nước mắt; nước mắt làm 
ướt cả bầu trời Paris: “Tôi mong rằng mùa xuân không bao giờ trở về nữa”. 

Người duy nhất trong đời tôi muốn gặp là Henry Miller, người duy nhất trong đời tôi 
thờ phượng là Henry Miller, Henry Miller mà Lawrence Durrell đã đặt ngang hàng với 
Whitman và William Blake, mà nhóm Beat Generation gọi là “ông Phật sống”, mà thi si Karl 
Shapiro gọi là "nhà văn vi dai nhất của nhân loại, mà đang còn sống”, tôi muốn đặt Henry 
Miller ngang hàng với Milarepa (mà Henry Miller bái phục), ngang hàng Lão Tử (mà Henry 
Miller thần phục), tôi muốn đặt Henry Miller vượt lên trên Whitman (mà Henry Miller kính 
phục), vượt lên trên Elie Faure (mà Henry Miller mến phục), vượt lên trên Nietzsche (mà 
Henry Miller quí phục). 

Tôi đã gặp Henry Miller và Henry Miller đã ôm tôi, ghì ôm lấy tôi khi tôi nói: “Tôi sẽ giết 
Henry Miller”, sau khi tôi đã ghi lên vách phòng Henry Miller mấy câu này: “Gặp Phật, giết 


https://thuviensach.vn 


Phật! Phùng Phật sát Phật!”. Henry Miller đã nhờ tôi viết lên vách câu ấy và khi tôi viết xong, 
tôi nhìn tháng vào mát Henry Miller mà nói: “Tôi sẽ giết anh, hỡi Henry Miller!”. Anh cảm 
động muốn khóc và ôm lấy tôi, ghì ôm tôi thực chặt; lúc ấy trong vũ trụ có người thấy hai 
ngôi sao nhập nhau làm một, và một làm ra hai, hai làm ra ba, rồi ba làm ra bốn, và cả muôn 
triệu tỉ vũ trụ thành hình xoay chuyển chung quanh chữ A, chữ B và chữ C, viết bằng mẫu tự 
La tỉnh, nhưng suất tính theo mẫu tự Phạn ngữ và mẫu tự Tàu thời Phục Hy và mẫu tự Hy 
Lạp thời Anaximandre. 


Người mà Henry Miller phục nhất đời là Arthur Rimbaud; Henry Miller nói rằng mỗi khi 
đọc Arthur Rimbaud thì Henry Miller “run lên như chiếc lá”; trong buổi gặp gỡ lạ lùng tại 
California ấy, Henry Miller gọi tôi là Arthur Rimbaud, là hậu kiếp của Arthur Rimbaud, là 
Rimbaud đầu thai ở thế kỷ XX; Henry Miller có viết những câu đại loại như vậy khi đề tặng 
quyển The Time of the Assassins cho tôi (tôi đã gửi quyển ấy về cho Hoài Khanh ở Biên Hoà 
do nhà Bưu điện của trường đại học Columbia chuyển đi). 

Văn nghệ đã chết 
Thi ca đã chết. 

Thơ đã chết. 

Tư Tưởng đã chết. 

Heidegger đang tự đào mộ để tự chôn. 

Arthur Rimbaud cũng đã chết. 

Henry Miller thấy rằng Arthur Rimbaud đã đầu thai trong tôi. 
Tôi giựt mình và nói: “Tôi sẽ giết ông”. 

Tôi đòi giết luôn cả Henry Miller. 

Và Henry Miller tặng tôi một quyển sách nhan đề “Thời giết người” (The Time of 
Assassins). 


Và Céline đòi giết luôn cả mùa xuân: “Tôi mong rằng mùa xuân sẽ không bao giờ trở lại”. 

KHI TẤT CẢ ĐỀU BỊ GIẾT HẾT RỒI, CHÚNG TA CÒN GÌ? 

Chúng ta còn tiếng gọi đò. 

Tiếng gọi đò của Quách Tấn, tiếng kêu đò của một thi hào vĩ đại nhất hiện nay của Việt 
Nam, người đã thành tựu thi cuộc “quải thu phong” của Nguyễn Du. 

Quách Tấn sống trong im lặng, trong tịch nhiên bất động giữa những huyên náo của thời 
đại, người đã cô đơn độc đạo một mình ôm hết cả trời Đông để bình tâm nhìn vào những 
tàn phá của giây kém gai, của máy phát thanh, của tàu bay, của đèn né ông, của muôn ngàn 
hệ lụy ly tính trong lòng đời. 

Đời nửa khói mây chìm bóng mộng 
Gọi đò một tiếng lạnh hư không. 

Hai câu thơ của Quách Tấn là điểm đầu, đỉnh núi đầu để từ đó tôi tìm về thể tính của Thi 
Ca và Tư Tưởng, của Thơ và Tính, của Vô cực trong Uyên Nguyên Bát Bất. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG NĂM - HOA VÀ TÍNH 


Tìm lại tính thể của hội hoạ và tư tưởng 


Tôi vừa uống một tách cà phê đen, một cóc bia, hai chai nước suối Vichy; tôi đã hút năm 
sáu điếu thuốc Pall Mall (để hồi tưởng Henry Miller vi Henry Miller chỉ hút năm sáu điều 
Pall Mall lúc tôi gặp Miller tại California). Tôi không đeo đồng hồ, bây giờ là giờ số không 
của vũ trụ. Tim tôi đập thực mạnh vì nó muốn đập thực nhẹ để đồng nhịp với Hoạ, nhập thể 
với Tính, dung dưỡng máu và để máu cháy nhẹ nhàng trở về tính thể của Hội Hoa, nhờ sức 
phù phép của nước suối; mặc dù nước suối đã bi vào chai, cũng như tính thể của Hội Hoa bi 
nhốt vào chai ngôn ngữ. 

Tôi không hấp tấp vội vã, mặc dù ý tưởng của tôi đang phóng nhanh như ánh sáng. Tôi 
đang thở chậm rãi, nhịp nhàng và ung dung. Tôi nói về Hội hoạ nhưng tôi sẽ nói ra ngoài đề; 
tôi sẽ nói những chuyện không dính líu gì với Hội hoạ, vì tính thể của Hội hoạ là ở ngoài Hội 
hoạ như người chết ở ngoài người sống và cho người sống được sống. 

Paris đã xuống chiều, mặt trời hồi trưa quá nóng, tôi đang ngồi tại quán cà phê Dôme ở 
vùng Montparnasse. Người bồi bàn đang nhìn tôi như tôi đang nhìn tính thể Hội hoa, nhìn 
một cách thản nhiên, không cố gắng, không thành kiến, không ý nghĩ, không ý thức hệ. 

Tôi nhìn; tôi đang nhìn. 

Ngó, thấy, nhình, ngóng, ngước. Nhìn hồn nhiên, nhìn mơn trớn, nhìn mông lung, chỉ có 
thể nhìn mông lung như vậy là sau khi đã nhìn trừng trừng (nhãn trừng trừng) lúc Nguyễn 
Du ngồi nhớ nàng lẩy đàn khúc Nguyễn ngày xưa ở trong cung vua để rồi giờ nàng phải đàn 
rong lưu lạc giữa phố chợ hiên thành, giữa chiều thời gian vùn vụt bay qua những biến dạng 
của rừng xanh và nương dâu. 


Nhìn về tính thể của Hội hoa là Hoa, vi Hoa là Nhìn: tính thể của Hội hoa là đứng xa hay 
đứng gần để nhìn người mình yêu thuở ban đầu; mà thuở ban đầu ấy đã xảy ra cách đây 
mười ngàn năm hay cách đây mười năm và Hôm Nay ôm ghi hôn lên Bây Giờ: Bây Giờ thỏ 
thẻ âu yếm với Nơi Đây. 

Bây giờ, hiện tại, nơi đây, tôi đang nhìn. Tôi vừa đi xuống cầu tiêu của quán cà phê 
Dôme; bước vào nhà cầu, vừa đóng cửa lại, tôi liền nhìn thấy một trăm ngàn người trước tôi 
cũng đã bước vào nhà cầu này và đóng cửa lại; họ cũng cởi quần ra và ngồi xuống, rồi cũng 
nhìn vào chỗ trống không của bóng tối. Họ cũng nhìn. Tôi cũng nhìn và tôi thấy: trên vách 
tường nhà cầu có người viết câu như vầy: “Kẻ nào đã xây cất cầu tiêu này với bàn tay mình 
thì kẻ ấy đã phụng sự cho loài người hơn là De Gaulle đã phụng sự cho nước Pháp”. 

Tôi nhìn thấy câu trên, rồi tôi nhìn thấy tất cả những quyển sách dày cộm của Platon, 
Aristote, Spinoza, Jaspers, Heidegger v.v., chỉ là những lời chú thích dài dòng cho câu văn cô 
đọng hàm súc trên; một câu văn viết trên cầu tiêu không phải là một câu văn; nó là một vết 
máu xuất phát từ đầu óc một người vô danh khi người ấy ngồi trong bóng tối của nhà cầu 
để lọc sạch thần trí và thể xác; người ấy không có tham vọng, người ấy không sắp đặt chuẩn 
bị; ngồi một mình trong bóng tối và nhìn vào sự trống không của tư tưởng và nhà cầu; dùng 


https://thuviensach.vn 


một tiếng sét, người ấy bỗng nhìn thấy máu đầu té ra thành mực than đen trên vách tường 
để biến thành câu sấm theo dòng Héraclite: 


“Kẻ nào đã xây cất cầu tiêu này với bàn tay mình thì kẻ ấy đã phụng sự cho loài người hơn 
là De Gaulle đã phụng sự cho nước Pháp”. 


Câu ngẫu hứng trên là một cho Tất Cả. Là Chân Lý huyền nghĩa, là Tiếng Gọi của Tính 
(“Ev Pánta”). 


Hoa là bàn tay của tính; Tính thể của Hoa là Mắt; dụng của Mắt là Nhìn. Thể dụng của 
Nhãn đi vòng theo ba giai đoạn: thấy, nhìn và nhìn thấy. 


Bàn tay xây cất cầu tiêu cũng là bàn tay để hoa, dụng chất của ý thức là hoạ: tất cá con 
người đều là hoạ sĩ, hoạ làm ý thức trở thành ý thức, hoạ làm vô thức đảo lộn ra vô thức, 
hoạ là tượng, tượng là hình, tượng hình là Sống, ngay đến Chết cũng còn tượng hình, dù có 
hồn hay không hồn, dù đầu thai hay không đầu thai, dù tượng hình như Bardo Thodol của 
Tây Tạng trong Livre des morts tibétain hay Inferno của Dante. Không thể ý thức nếu không 
có tượng hình. 

Tôi chỉ là Tôi bởi vì Tôi tượng hình Tôi; thế giới chỉ là thế giới bởi vì tôi tượng hình thế 
giới; cuộc đời, tình yêu, chiến tranh, cách mạng, lòng thù ghét, luân lý, giá trị, tất cả mọi giá 
trị đều là tượng hình. Tôi yêu đời, yêu người, biết sống, biết chết, biết im lặng, biết ồn ào, 
biết những gì không thể biết; bởi vì tôi là con người biết tượng hình; biết tượng hình là biết 
cõi vô hình và biết cõi vô hình là nhìn thấy cõi hữu hình mà hình đã được tượng. 


Những người điên là những người mà chất người quá mạnh; do đó sự tượng hình của họ 
quá mãnh liệt, mãnh liệt đến cùng độ, mà thành ra họ sống ra ngoài thế giới của người tâm 
thường, vì người tầm thường không tượng hình theo kịp họ, rồi đem nhốt họ trong nhà 
thương điên để trả thù cho bõ ghét. Những người hoa sĩ vĩ đại nhất của nhân loại là những 
con người điên vô danh sống dưới mọi chân trời; tôi không lấy làm lạ khi thấy rằng tất cả 
những thiên tài hội hoạ của nhân loại hiện nay (như Picasso và Paul Klee) đều là học trò của 
những người điên. 

Những đứa con nít là người nhất, vì chúng nó có ma lực tượng hình mãnh liệt ngang 
hàng với những người điên. Tượng hình là yêu; yêu là tượng hình bằng phù chú của vô 
hình. 


Khi lớn lên vào đời. Tượng Hình biến thành Tượng Nghĩa; cùng với Tượng Nghĩa phát 
sinh Đối thoại, Xã hội, Cách mạng, Văn minh, máy phát thanh và phóng thanh, coca cola, 
những rạp chiếu bóng, những nhà khiêu vũ, những nhà tù, những nhà thương điên để nhốt 
lại những người muốn tượng hình qua sự trung gian của tượng nghĩa. 

Hình cũng trải qua ba giai đoạn: 

1. tượng hình; 
2. tượng nghĩa; 
3. tượng chữ. 

Lịch sử Mỹ thuật Tây phương cũng trải qua ba giai đoạn theo hướng chuyển động của 
Hình: giai đoạn tượng hình là giai đoạn trước Thượng cổ và vào Thượng cổ; giai đoạn tượng 
nghĩa ở vào thời Phục hưng; giai đoạn tượng chữ ở vào thé ky XVII, XIX và XX. Paul Klee và 
Picasso là những hoạ sĩ muốn trở về giai đoạn tượng hình và tượng nghĩa; Paul Klee mạnh 


https://thuviensach.vn 


về tượng hình hơn tượng nghĩa; Picasso mạnh về tượng nghĩa hơn tượng hình; tất nhiên 
tượng chữ đến tuyệt đối thì chữ biến thành hình; tượng nghĩa đến tuyệt đối thì nghĩa cũng 
thành hình và hình được tượng hình đến tuyệt đối thì không còn hình và trở thành vô hình. 
Khi vô hình chuyển động thì hình và vô hình làm chân trời cho Tính, tức làm Thể của Tính. 
Dụng thể của thể là nhìn thấy, tức là dụng thể của nhãn; nhãn là thấy, nhìn và nhìn thấy. 


Thấy chỉ là thấy khi hai mắt hoạt động nhẹ nhàng như một mắt, nghĩa là không cố gắng, 
không cần chú ý, chú tâm; nhìn chỉ nhìn khi thấy một cách rõ ràng, đầy cố gắng, đầy chú ý 
và chủ ý (Meinung của Husserl), đôi mắt trừng lên, ong lên ánh sáng; còn nhìn thấy chỉ là 
nhìn thấy khi tôi nhìn thấy bằng đôi mắt thứ ba; con mắt thứ ba ấy ở ngoài đôi mắt hữu 
hình; mình có thể nhìn thấy bằng đôi mắt thứ ba ngay cả khi mình nhắm mắt lại, nhắm mắt 
lúc ngủ, nhắm mắt lúc ôm người yêu, lúc làm ái tình, nhắm mắt lúc thức, nhắm mắt lúc chết, 
nhắm mắt lúc váy lỗ tai; mình có thể nhìn thấy bằng đôi mắt thứ ba chỉ khi nào mình không 
chú ý và chủ ý theo điều Husserl; đôi mắt thứ ba ngoài hai đôi mắt thông thường mà con 
người sống trong đời đôi mắt thứ ba thỉnh thoảng xuất hiện khi mình bước vào cầu tiêu, vì 
bước vào cầu tiêu là bỏ hai con mắt thường nhật ra ngoài. Tất cả thiên tài đều có con mắt 
thứ ba, nhưng họ chỉ thỉnh thoảng có được con mắt ấy; may lắm là lúc sáng tác mà có được 
con mắt ấy thì tác phẩm họ là tác phẩm của thiên tài; thiên tài siêu đẳng nhất là người giữ 
được con mắt ấy một cách thường xuyên, từ giây phút này đến giây phút khác, trong mỗi cử 
chỉ nhỏ mọn nhất trong đời sống. Giác ngộ là con mắt thông thường, mắt thứ ba và không có 
mắt. 


Mắt là nhãn, nhãn để nhìn thấy. Nhìn thấy là Kiến. Nhìn thấy Tính là Kiến Tính. 

Hoa là Nhìn Thấy Thể. Những bậc giác ngộ là những người nhìn thấy Tính, vi thế những 
bậc giác ngộ là những người hoa sĩ đại tài nhất, vi đại nhất của nhân loại. Bức tranh của họ 
không thể thấy được với hai con mắt thường nhật. 

Hoa sĩ là một tu sĩ. 

Tham thiền là Tượng Hình; Tượng Hình bằng hơi thở của Vô Hình; mỗi hoa sĩ thiên tài 
đều tham thiền tượng hình bằng hơi thở của sự hủy thể qua hơi thở của ánh sáng, dưới sự 
hủy thể của màu sắc và vật liệu. 

Tượng hình là chuyển thấy thành nhìn và chuyển nhìn thành nhìn thấy. 

Nhìn thấy là thở nhẹ nhàng và yêu tất cả những gì nhỏ bé nhất mà mình gặp ngày qua 
ngày, giây phút qua giây phút. Yêu là nhìn thấy những gì từ lâu mình không thấy và không 
nhìn. Nhìn thấy là nhảy múa với ánh sáng từ sự đồng loã của bóng tối. 

Bây giờ chúng ta hãy vẽ một con rồng. 

Người phương Tây không bao giờ vẽ rồng được, đó là điều hiển nhiên và hơn nữa họ 
cũng không bao giờ thích hay muốn làm việc ấy. Người Trung Hoa ngày xưa vẽ rồng, người 
Việt ngày xưa cũng vẽ rồng, nước Việt Nam cũng được Tính Mệnh tượng hình ra con rồng, 
nằm dọc theo Thái Bình dương; dân Việt thường tự gọi là con cháu rồng hay con cháu Lạc 
Long Quân. Vẽ rồng là tượng hình con rồng mà danh từ Hán Việt gọi là Hoạ Long. 

Hoa Long làm sao để Long thành ra Rồng? 


Vì là làm rồng, Vẽ rồng là vẽ với Rồng: Hoa tức thị Long. 


https://thuviensach.vn 


Hoa tức Long. Long tức Việt. Việt tức Tính. Thé dụng của Tính là Mắt: Mắt tức là Nhãn. 

Muốn vẽ rồng cho ra rồng thì phải vẽ với mắt. Mắt của mình phải là mắt rồng. Vẽ rồng 
cho ra rồng thì phải vẽ cho ra mắt rồng. Vẽ được con mắt của con rồng là vẽ ra được con 
rồng: con mắt rồng là khó vẽ nhất. Phải im lặng, ngồi im bất động, nhìn thấy Hư Không, 
không nói năng, điều hoà hơi thở, câm lặng trong mười năm, hai chục năm hay năm chục 
năm hoặc trên một trăm năm như ước nguyện (đại nguyện) của Hokusai thì mới vẽ xong 
trong một giây, chỉ trong một giây (sau một năm hay một trăm năm) rồi hốt nhiên tỉnh giấc 
vẽ xong con mắt của con rồng; điểm xong mắt rồng là rồng tung bay ào ào giữa niềm im 
lặng của trời mây. Người hoa sĩ Việt ngày xưa, cũng như hoa sĩ Trung Hoa, mỗi khi vẽ rồng 
thì họ chỉ nhất tâm vào mắt con rồng, bởi thế chữ Hán Việt có câu hàm xúc: “Hoạ Long Điểm 
Nhãn”; vẽ rồng thì phải chấm mát: “Hoa Long Điểm Nhãn” cũng dùng trong văn chương dé 
chỉ việc nắm được nguyên tắc, nắm được tính thể của việc sáng tác văn nghệ. 


Tôi sinh ra đời bên một dòng sông gọi là sông Cửu Long mà cửu long có nghĩa là chín 
con rồng; hồi nhỏ, tôi thường bơi lội như một con rồng con, ở bên một cù lao, gọi là cù lao 
Rồng. Thuở nhỏ, tôi thường trốn học để chạy rong chơi ở cù lao Rồng hoặc trốn nhà để tắm 
bơi ở trong con sông chín con Rồng. Tôi bắt đầu vẽ từ lúc 4 tuổi cho đến lúc 14 tuổi thì tôi bị 
ép buộc phải bỏ vẽ; cả gia đình tôi ép buộc tôi và giết chết con mắt rồng của tôi; tôi đành 
phải bỏ vẽ - bỏ tượng hình để theo tượng nghĩa - bỏ vẽ để đọc sách và viết sách. Từ tượng 
nghĩa (sau một thời gian mười năm) tôi bước đến Tượng Chữ: tôi nói ồn ào trên Hố thám 
hoang sơ. Bây giờ, ngồi ở đây, tại quán cà phê Dôme giữa mùa xuân Paris, giờ gần 12 giờ 
khuya, tôi đang nói ồn ào về Hội hoa, về Tính, về Tính Thể của Hội hoạ. Tôi đang tượng chữ 
về tượng nghĩa của tượng hình. Tôi đang vẽ con mắt của con rồng để cho rồng thành ra 
rồng, vì “hoạ long điểm nhãn”. Vẽ hình rồng là tượng hình rồng, tôi đang tượng bằng chữ, 
tôi đang tượng bằng nghĩa. Còn việc tượng hình thì khó thấy được, vì nếu muốn thấy thì 
phải nhìn và nhìn ra, nhìn chỉ khi nào đã nhìn thấy mà nhìn thấy thì không phải nhìn thấy 
bằng hai con mắt thường. Phải nhìn thấy bằng mắt vô hình. Hoa long điểm nhãn thi phải 
kiến (nhìn thấy) và kiến là kiến tính. Kiến Tính là Nhìn Thấy Tính. Huyền nghĩa của Tính là 
chính Tính; Tính là Kiến và Kiến là Tính; Kiến Tính không phải Kiến ra Tính mà Kiến đồng 
lúc với Tính. 

Tính Thể của Hoa không phải là Thé Hoa, không phải là hoạ một đối tượng. Tính Thể của 
Hoa là Thể Hoa trong Tính và Tính Hoa trong Thé. 


Cézanne là một hoa si của văn hoá phương Tây; khám phá vi đại nhất của thiên tài 
Cézanne là hoa sự vật như là sự vật, đối tượng như là đối tượng, hoa một cách khách quan, 
objectivement, để cho Objet được tượng hình nguyên vẹn là Objet (đối tượng). 


"Objet" của Cézanne là res mà hoa sĩ phái làm adaequatio với intellectus; res là thé hay 
thực thé, intellectus là thức hay tri thức, adaequatio là tương ứng xứng điệu. Cézanne 
thường nói đến réalisation (thể hiện) và modulation (chuyển thể, chuyển điệu); đối với 
Cézanne thể hiện (réaliser) là tựu thành sự chuyển thể; mà chuyển thể (moduler) thì không 
khác nào adaequation trong triết học kinh viện ("adaequatio intellectus et rei”: twong ứng 
thức và thể), như thế, hoạ của Cézanne không đạt tới chân lý vì Cézanne đã ly tính; muốn 
kiến tính thì không phải tương ứng như adaequatio mà là khai thị. 


https://thuviensach.vn 


Paul Klee là một hoa si vĩ đại khác, cũng thừa hưởng Thể cách Tiền tượng phương Tây; 
mặc dù Paul Klee có thao thức trầm lặng tu học với lối “hoạ long điểm nhãn” của phương 
Đông, nhung Paul Klee vẫn không thoát được, không từ chối được di sån tâm linh của 
phương Tây; những bức hoa vĩ đại nhất của Klee là bức Composition và bức Plénitud cùng 
bức La Mort et la Feu; nhìn thấy những bức hoa ấy, tôi ón lạnh như cởi trần chạy rong trong 
cơn gió chiều mùa xuân ở vườn cây dẻ xanh tại Paris, nhưng chạy rong một hồi thì tôi thấy 
khát nước. À, tôi nhìn thấy ra rồi, tôi nhìn thấy thiếu nước! 

A "La Mort et le Feu" chứ không bao giờ "La Mort et L'eau". Paul Klee nằm chết vào năm 
1940 đang khi miệng khô vì không nhìn thấy nước. Không nhìn thấy nước của Lão Tử mặc 
dù Klee biết mình cần nước. Không nhìn thấy nước của Đạo đức kinh, bởi vì Paul Klee đã 
hoạ sự vật như là đối vật, hoạ hình tượng như là đối tượng mà chính Paul Klee đã tượng 
chữ cho hoa của Klee là hoa hinh tượng đối diện; Paul Klee gọi chữ Đức Gegenstand (xem 
quyển Paul Klee, Wege bildnerischen Denkens của Werner Haftmann, nhà xuất bản Fischer 
Bücherei, tr. 98). Thường khi Paul Klee chủ trương hoa vô hoa, tượng hình vô hinh; dù Klee 
có tượng hinh vô hinh di nữa; vô hình của Paul Klee vẫn là vô hinh theo nghĩa hình vắng mặt, 
mà hình vắng mặt vẫn là một thứ Gegenstand được che đậy giấu kín trong tiềm thức hay vô 
thức hay siêu thức hay hạ thức, dù là thức gì đi nữa thì cũng vẫn là thức. 


Thức có nghĩa là tượng hình. Tượng hình theo điệu Gegestand là tượng hình qua tượng 
nghĩa và tượng chữ. Như thế cũng như Cézanne, cũng như gần hết tất cả những hoa sĩ thiên 
tài phương Tây, Paul Klee vẫn không thoát khỏi chân trời của Gegenstand mà đồng nghĩa 
của chữ Đức Gegestand trong Pháp ngữ là chữ Objet - Objet của Cézanne hay Chose (Sache) 
của Husserl cũng chỉ là bién dạng, những biến thể của “Như là” nghĩa là "L'identique" 
(Heidegger gọi là “das Gleiche”). Đồng Tính (das Gleiche) đã là cao siêu, nhưng chưa đến 
được Như Tính (Heidegger gọi là “das Selbe”). 


Tính tức là Như, chữ Phạn (sanskrit) của Như là Tâthatâ; chữ Phạn của Tính là Tat. Chữ 
Phạn, chữ Tàu, chữ Hy Lạp khi xưa đều là chữ tượng hình; từ tượng hình rơi xuống tượng 
nghĩa, từ tượng nghĩa rơi xuống tượng chữ. Tất cả những nhà học giả Phạn ngữ, Hán ngữ, 
Hy Lạp ngữ (dù ở Tây hay ở Đông) đều là những người học chữ và tượng chữ, và chữ chỉ là 
chữ, nghĩa là chết, không có hơi thở. Tôi không nói đến chữ A Rập, Do Thái hay Ba Tư; vì ba 
chân ngữ (Phạn, Hán, Hy Lạp) có dính líu mật thiết với tính mệnh, Tính Mệnh của dân Việt 
và cả Tính Mệnh của nhân loại hiện nay. 


Hoa là nhìn thấy, nhìn thấy là KIẾN; kiến là Kiến Tính; kiến tính là hoạ long điểm nhãn: 
điểm nhãn là chuyển NHƯ LÀ thành LÀ; LÀ là NHƯ TÍNH. Như Tính là con rồng mà Nguyễn 
Du nhìn thấy cây trúc hoá thành rồng sau khi sương tuyết đã tan biến (vô ngôn độc đối đình 
tiền trúc, sương tuyết tiêu thời hợp hoá long) nghĩa là: khi đất nước Việt Nam đã trải qua 
một mùa Đông đầy lạnh léo tàn phá tiêu điều hoang sơ thi Rang Đông sẽ xuất hiện: Rồng sé 
bay chuyển động cả nhân loại). 

Biến cố quan trọng nhất trong đời Paul Klee là khi Paul Klee đi lang thang qua Tunis ở 
Bắc Phi thì bỗng nhiên Paul Klee đã nhìn thấy ánh sáng như Van Gogh đã nhìn thấy và ghì 
ôm mặt trời miền Nam nước Pháp; Paul Klee đã nói: “Màu sắc và tôi chỉ là một!”. Một lần 
nào đó trong đời, Paul Klee đã muốn là một đứa bé sơ sinh để quên hết hoạ phẩm của Tây 
phương. Paul Klee muốn như không là, không LÀ: Paul Klee nhìn thấy Lửa mà không nhìn 
thấy Nước, nhìn thấy ánh sáng mà không nhìn thấy bóng tối, nhìn thấy Màu Sắc mà không 


https://thuviensach.vn 


nhìn thấy Vô Sắc. Chân trời của Gegenstand vẫn còn đó và Oswald Spengler đã viết một 
quyển sách thơ mộng dài gần 1.000 trang nhan đề là “Sự suy tàn của Tây phương”. Thế là 
Paul Klee vẫn là con người theo Faust, gọi là Faustien. 


Hồi còn ở Việt Nam, tôi có những người bạn hoa sĩ; họ say sưa vẽ, say sưa sống, tôi 
muốn nhắc đến Trinh Cung, Binh Cường, v.v. Họ là những hoa sĩ có chân tài, tôi hy vọng 
nhiều vào những hoa sĩ Việt Nam như Binh Cường, nhu Trinh Cung, nhưng nhiều khi họ 
làm tôi thất vọng: họ nhìn và họ thấy, nhưng không nhìn thấy. Họ khiến tôi nhớ mang máng 
màu sắc và không khí của Paul Klee, Chagall, Picasso, Modigliani, Kandinsky, Arp, Wols, v.v., 
nghĩa là ho vẫn bi trói buộc trong chân Gegenstand của Tây phương. 


Qua sống tại Pháp, những ngày tháng ở Paris, tôi đã gặp hoạ sĩ Vĩnh Ấn, tôi nhìn thấy 
rằng anh hiểu Paul Valéry hơn là mấy ông hàn lâm viện Pháp, anh nhìn thấy tất cả tầm vóc 
của Cézanne và Paul Klee, anh lăng ma Kandinsky, anh im lặng trước Van Gogh, anh thở hoi 
thở của mấy hoa sĩ thiền sư, anh sống Rilke, ăn Henry Miller, nói Henry Miller, đùa Henry 
Miller, nhìn thấy với Henry Miller; anh uống Kinh dich, anh chép Đạo đức kinh, anh cười 
Trang Tử, đóng kịch Shakespeare, đánh mấy cái máy xay lúa bên Tây Ban Nha với 
Cervantès trở thành thằng khó ("L'idiot"!) của Dostoievsky ở Ville d'Avray, nơi mà mỗi đêm 
vào lúc gần 12 giờ khuya, anh trở về lang thang sau một chuyến tàu hoả băng qua hai nghĩa 
địa - đi về trên, dưới, bằng, với những bóng của lề đường. 

Tôi đã nhìn thấy mấy bức hoạ của Vĩnh Ấn: tôi nín thở. 

Paul Klee nhìn thấy ánh sáng; vĩ đại hơn Paul Klee là Vĩnh Ấn đã nhìn thấy bóng tối (vì 
Vĩnh Ấn đã nhìn thấy ánh sáng từ mười năm nay); bây giờ anh thường uống rượu, hút 
thuốc dấn, làm những việc tầm thường nhất của cuộc đời rồi mỗi đêm trở về trên chuyến xe 
lửa băng qua hai nghĩa địa, với bóng tối hoạ phù của những cây trắc bá. 

“Kẻ nào đã xây cất cầu tiêu này bằng đôi tay mình thì kẻ ấy đã phụng sự cho con người 
hon là De Gaulle đã phụng sự cho nước Pháp". 


Henry Miller đi cầu tiêu và nhìn thấy một vũng nước loang đọng trước mặt, Henry Miller 
sung sướng ngây ngất nhìn vũng nước với đôi mắt con rồng. Henry Miller vẫn suốt đời là kẻ 
ngạc nhiên, ngạc nhiên từng giây phút. Henry Miller viết một cuốn sách nhan đề “Vẽ và yêu 
lai" (To Paint Is To Love Again). Đối với Vĩnh Ấn, vẽ cũng là yêu; nhìn thấy đôi mắt anh, tôi 
nhìn thấy mắt của một người yêu câm lặng. Vĩnh Ấn đã xây cất xong cầu tiêu của đời anh 
bằng đôi tay trong mười năm trời, bây giờ anh không xây cất gì nữa; mỗi đêm anh chỉ trầm 
lặng trở về trong bóng tối đi qua hai nghĩa địa. Bức tranh vĩ đại nhất của Vĩnh Ấn không có 
tên, mà nếu người đời muốn đặt tên thi phải gọi là “Chết và Nước” (La Mort et L'eau). 

Đông phương đã có Vĩnh Ấn để vẽ mắt rồng. 

Lúc nào? Câu trả lời không cần thiết tại đây và bây giờ. Quán Dôme đóng cửa, tôi bị 
người bồi mời về. Tính Thể của Hội Hoạ ở ngoài bóng tối trên đường phố về đêm. Con 
người chỉ cần NHÌN THẤY. Dù giết người mà NHÌN THẤY thì vẫn là vô tội: Nước đang cháy. 

(Viết tại Paris, đêm xuân, viết cho đỡ nhớ chữ A của hoạ sĩ Hakuin, thiền sư, vị tổ của 
phái Lâm Tế ở Nhật Bản, người đã hoạ chữ Phạn A thành ra một con rồng tung trời, người 
đã kiến tính qua Vô tâm và Vô niệm, trong Đời, trong Hoa, trong Đạo; chương cuối này được 
viết tại nơi mà André Malraux đã viết Le Musée Imaginaire (Les Voix du Silence) và trong 


https://thuviensach.vn 


quyển ấy, nơi gần cuối sách, André Malraux có in kèm thêm bức hoạ chữ Phạn A của thiền 
sư Hakuin để nói lên Huyền nghĩa của Đông phương mà Tây phương vẫn chưa đón nhận 
được.) 


https://thuviensach.vn 


KẾT LUẬN - MỞ RA SỨ MỆNH CỦA HO THÁM 


Lim lại Hàn Mặc Tử và thé giới vô hinh 
Không thể gọi Hàn Mặc Tử là thi sĩ vĩ đại nhất trong thi ca Việt Nam, Hàn Mặc Tử bay ra 
ngoài tất cả mọi chân trời, Hàn Mặc Tử là thi sĩ viết hoa bằng máu: THỊ SĨ. 


Leopardi, Keats, Rimbaud, Hólderlin, Hàn Mặc Tử là những THI SĨ của Hố Thẳm Vô 
Hình: 


“Hoa kim tước thơm ngát an phận với sa mạc” (Leopardi, La Ginestra). 


Sau Hàn Mặc Tử ngôn ngữ Việt Nam vỗ cánh run rẩy sương mai trong rừng đông bàng 
bạc. 


Trong thế giới vô hình, Rimbaud, Leopardi, Keats và Hoelderlin đều gặp nhau; khi bốn 
thi sĩ gặp nhau, họ đều thì thầm bàn tán nhau về con chim phượng hoàng ở trời Đâu Suất. 
Bỗng nhiên từ cõi vô hình một hoả diệm sơn của Thiên Thanh vụt nổ bùng lên, chấn động cả 
từng tượng thanh khí: Rimbaud, Leopardi, Keats và Hoelderlin hốt hoảng kinh hồn: bốn thi 
sĩ run lấy bẩy, "run như hơi thở chạm tơ vàng” vì Hàn Mặc Tử vụt hiện trên ngọn núi lửa và 
mỉm cười đưa tay rác máu xuống Hő Thàm của Việt Nam; lúc bây giờ Leopardi, Rimbaud, 
Keats và Hoelderlin liền quì xuống cúi lạy những giọt máu cô liêu của thi ca Á Đông. 


Hàn Mặc Tử vỗ cánh phượng hoàng và bay xuống đậu giữa Thiên Thanh, Rimbaud và 
Hoelderlin đứng dậy chắp tay, đứng về phía trái; Keats và Leopardi đứng dậy chắp tay, 
đứng về phía mặt; Hàn Mặc Tử bay xà xuống đậu ngay chính giữa; ngay lúc ấy, lập tức hai 
Thi Sĩ bên trái và hai Thi Sĩ bên mặt quì xuống lạy ba triệu lạy; khi bốn Thi Sĩ lạy xong và 
ngước mặt lên thì Hàn Mặc Tử đã vụt biến mất và hoả diệm sơn biến thành một quả trứng 
phượng hoàng khổng lồ: quả trứng phượng hoàng cô liêu xoay tròn năm vòng và thu hình 
nhỏ lại thành trái đất; từ ấy, trái đất liên tục xoay tròn giữa vũ trụ vô biên và con người 
không còn làm thơ nữa. 


https://thuviensach.vn 


PHU LUC 


https://thuviensach.vn 


ĐI VÒNG QUANH HÓ THÁM 


L Dịch hoá pháp về hố thẳm 
Trong tư tưởng Trung Quán Luận 
1. Dịch hoá pháp và Hố thẳm 


Dia Hoá Pháp là một tên ít thông dung: người Tàu dich chữ Dialectique là “dịch 
hoá pháp”; chữ Dialectique còn được dịch là “biện chứng pháp” và cách dịch “biện chứng 
pháp” được thông dụng hơn cách “dịch hoá pháp”. 


Trung Quán Luận là biện chứng pháp nhưng dịch hoá pháp mới là đặc tính rõ rệt của 
Trung Quán Luận: “dịch hoá pháp” là phương pháp chuyển hoá dịch tướng và dịch tính của 
vạn pháp; nói cho dễ hiểu hơn, “dịch hoá pháp” chính là ý thức về sự mâu thuẫn của tất cả 
nhận thức về Hố thẳm, vì Hố thám đưa tất cả lý luận đến chó bát khả thể nhận, reductio ad 
impossible, vì muốn nhận thức thì bắt buộc phải nhận thức từ một vị trí, một thế đứng, quan 
điểm, lập trường, mà Hố thẳm hoàn toàn không lệ thuộc vào động tướng và cũng không lệ 
thuộc vào bất động tướng; động và bất động là thé cách của dich, thể tính của dich là hoá, 
thể tính của hoá là pháp, thể tính của pháp là pháp tính, tức là Tính. 


Tương thế giữa Dịch hoá pháp và Hố thẳm là tương thể giữa cứu thể và phương thể, mà 
Hố thẳm là cứu cánh của chính phương tiện và là phương tiện của cứu cánh; Hố thẳm chỉ là 
Hố thẳm khi mình tự do ngay lúc đầu, ngay bây giờ và lúc sau cùng: Hố thẳm là ý thức triệt 
để rằng chính phương thể là ý thức triệt để rằng chính phương thể là cứu thể, nghĩa là dịch 
hoá pháp không phải là một phuong pháp nhận thức dé đi đến Hố thám, mà chính dịch hoá 
pháp là Hố thẳm. 

Giải thoát, trong tư tưởng Trung Quán Luận không có nghĩa là giải thoát ngoài khổ đau 
triền phược; giải thoát ở đây không có nghĩa là thoát khỏi trói buộc nô lệ; giải thoát hiểu 
theo nghĩa đối nghịch như vậy chỉ là giải thoát ở tục đế, nghĩa là chưa phải hoàn toàn tự do, 
tự do rốt ráo, tự do tuyệt đối, tự do siêu việt: tự do của Hố thẳm. 


Theo Trung Quán Luận, sự nô lệ, sự phiền muộn, đau khổ, chấp trước chỉ là vọng tưởng 
(Vikalpa). Chúng ta bám chặt vào sự vật, vào ý tưởng, vào con người, vào hoàn cảnh, vào 
nguyên nhân, vào kết quả, vào mục đích, vào cứu cánh, vào phương tiện, vào sống và chết: 
chỉ vì vọng tưởng tạo ra những đặc tính và những hình ảnh mà chúng ta tưởng rằng có thực 
và bất di dịch. 


Hố thẳm là tuyệt tưởng, là chấm dứt vọng tưởng, chấm dứt mọi sự tưởng tượng (Sarva- 
kalpana-ksayo hi nirvànam). Hố thám chính là phá hủy hết mọi lập trường và phá hủy cả 
lập trường phá hủy. 

Sau cùng, Hố thám cũng không phải là chấm dứt vọng tưởng, vì Hố thám chính là vọng 
tưởng, vì vọng tưởng là nghịch nghĩa với Tự do và khiến con người đi tìm Tự do; con người 
chỉ đi tìm Hố thám và nói đến Hố thẳm khi nào con người còn vọng tưởng; vọng trưởng 
tuyệt dứt di thì chính Hő thẳm trở nên vô nghĩa, vì Hố thám chỉ có nghĩa là Hố thẳm lúc 
mình mất Hố thẳm và bị trói buộc. 


2. Ý nghĩa của hố thẳm 


https://thuviensach.vn 


Trong đời sống, con người chỉ phản ứng lại một cách phiến diện, con người tâm linh, con 
người của Hố thẳm là con người phản ứng lại mọi sự bằng trọn con người họ, toàn diện, 
toàn thể, triệt để, nghĩa là thể nhập, làm môt với van sự, vạn tướng, van thé, vạn pháp. 


Con người giải thoát làm việc thiện, cứu đời, độ thế, không phải để đạt đến kết quả nào ở 
đời nay hay đời sau; hành động không mục đích và không lý do; lý tưởng Bồ tát thể hiện 
trong Đại Bi (Mahàkarunà) là lòng thương không mục đích, vì còn mục đích là còn trói buộc 
vào nhân và quả, trói buộc là nô lệ, là chấp nhân hoặc chấp quả, chấp ngã hoặc chấp pháp, 
chấp hữu hoặc chấp không. Hố thẳm chính là phá chấp và phá chấp triệt để, reductio and 
impossible: đưa mọi sự đến chỗ bội lý, bất lực và bất khả thể tượng; chữ Phạn, trong Trung 
Quán Luận, gọi là Prasanga (tạm dịch: ứng thời, ứng cơ) hay prasanga-vakya (ứng ngôn) để 
chỉ sự thất bại của tất cả mọi hướng vọng đi đến Hố thẳm qua định thời bằng biểu thể, biểu 
hình, biểu tưởng và biểu tượng. 


3. Hố thẳm của Trung Quán Luận 


Đời sống Hố thám phát xuất từ ý thức về đau khổ, trói buộc, xao xuyến, sợ hãi, mâu 
thuẫn bán loạn nội tâm. Sự va cham phũ phàng giữa thực té và lý tưởng là nguyên động lực 
thúc đẩy đời sống nội tâm, đời sống tôn giáo, đời sống tâm linh: sự đối mặt với Hố thẳm. 

Ý thức Trung Quán Luận về Hố thẳm là ý thức rằng tất cả mọi sự giải quyết về khổ để 
đều là giải quyết tạm bợ. Chỉ có giải thoát là thể nhập chân không (synyatâ) và chân không 
chính là đồng nghĩa với Hố thắm; con đường thể nhập chân không là Trung đạo, mà trung 
đạo ở đây không phải là trung đạo, theo nghĩa ngoài hai cực đoan. Trung đạo ở trong Trung 
Quán Luận là con đường không về đâu cả, một con đường không phải đường, một con 
đường hủy diệt, con đường hủy diệt tất cả mọi con đường, via negativa, con đường tự hủy 
diệt, tự hủy diệt không phải để sống hay để chết, vì Trung đạo là bát bất, bát bất là bất sinh, 
bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất dị, bất lai, bất khứ. 


Bất sinh không chỉ có nghĩa là không sống, vì không sóng có nghia là diệt, do đó dịch hoá 
pháp đưa đến bất diệt; bất diệt không có nghĩa là không chết; do đó dịch hoá pháp đưa đến 
bất thường mà bất thường không chỉ có nghĩa là không còn, và bất đoạn không chỉ có nghĩa 
là không dứt, vì muốn dứt chỉ phải có cái gì làm nhất trí, làm lý nhất quán, giống nhau, 
identique, do đó dịch hoá pháp đi đến bất di không chỉ có nghĩa là không khác, vi nói đến sự 
giống nhau, nói đến sự vô phân biệt thì phải nói đến nguồn gốc và cứu cánh, không gian và 
thời gian, nghĩa là làm “rappochement”, "aller auprès”, “approcher”, "approche", "aller dans 
la proximité”, mà đi đến giai đoạn dịch hoá bất lai, tức là không đến, mà bất lai không có 
nghĩa là không đến, vì muốn đến thì phải đi (passer) mà dịch hoá pháp là chuyển đến bất 
khứ, bất khứ không có nghĩa là không đi mà có nghĩa là ở giữa, con đường giữa, ở giữa chân 
không, mà chân không không phải là không gian thì làm sao nói đến việc ở, vì việc ấy kêu 
gọi bất sinh và bất diệt, tóm lại là bát bất và chân không không phải là không gian nên không 
có vị trí; đó không phải là một nơi mà mình phải đạt đến, một cái gì mình lấy và với tới: do 


La) 


đó “vô sở đắc” chính là cứu cánh của Hố thám. 
Kệ: 

Bất sinh, điệc bất diệt 

Bất thường, điệc bất đoạn 


https://thuviensach.vn 


Bất nhất, điệc bất dị 
Bất lai, điệc bất xuất. 


Chữ quan trọng trong bài kệ trên, không phải là chữ “bất” mà lại là chữ “diệc” (cũng, 
cũng theo); chữ “diệc” ở đây nằm trong chân trời Như Tính ("das Selbe” của Heidegger). 


4. Tự do và chân không 


Tự do là Sùnyatà: bỏ tất cả vọng kiến, chân kiến, vọng tưởng, vị trí, lập trường, minh và 
vó minh - drsti, kalpanà, vikalpananta, vidayâ, avidyà. 


Dịch hoá pháp là không hoá chân không, Sùnyatà của những kiến, định kiến, thành kiến, 
chấp kiến, vọng kiến (drstis), Sünyatà không phải là hủy diệt, mà hủy diệt (not annihilation, 
but the negation of negation) (cf. Murti, The Central Philosophy of Buddhism, trang 271). 

5. Hó thám và Niét bàn 


Niết bàn không phải là cái mình bỏ hay minh được, không phái diệt không phải trường 
tồn, không phải phá hủy, cũng không phải được tạo ra (trở về bát bất). Thế dụng của Prajna 
không phải thay đổi Hố thẳm bằng Cao nguyên mà thay đổi thái độ của ta trước Hő thẳm để 
tự dịch hoá và thể nhập Hố thẳm. Sự thay đổi vừa đứng về mặt nhận thức luận vừa đứng về 
bản thể luận mà đồng thời xoá bỏ tất cả nhận thức luận và tất cả bản thể luận (đây là điểm 
căn bản mà tôi dùng để phá hủy luận án tiến sĩ của ông T. R. V. Murti, tức là quyển The 
Central Philosophy of Buddhism, quyển sách giá trị nhất ở thế giới về Trung Quán Luận). Đó 
là Niết bàn và Luân hồi đầu mà một, nghĩa là bất nhị. Kẻ chứng Nirvana là Tathàgata, Như 
Lai, người sống đời sống tự do siêu việt của Hố thẳm, sống ở chết và chết ở sống, theo nghĩa 
"vivre de mort et mourir de vie" trong fragment 71 của Héraclite. 


https://thuviensach.vn 


II. Hố thắm của ý thức mới 

Nh. Tay Ngàn thân quí, 

Tao vừa cho tái bản lại quyển Ý thức mới; dựa vào dịp tái bản lần thứ ba này, tao muốn 
viết đôi lời để nói lên những điều tao cần nói và đồng thời nói luôn với mày những điều tao 
muốn nói về mày, về tao, về tất cả bọn trẻ chúng mình. 

Đây là lần đầu tiên tao viết thư cho mày và có lẽ cũng là lần cuối cùng; tao muốn dùng 
bức thư này để trả lời chung cho những người đã đọc quyển Ÿ thức mới của tao và đã khen 
hay chê về quyển ấy. 


Khen hay chê, đối với tao, tao vẫn là tao, nghĩa là tao vẫn luôn luôn thay đổi từng giây 
phút: tao theo tao; tao thay đổi theo hơi thở của tao, theo dòng máu nóng hừng hực của tao. 
Nói như thế cũng có nghĩa là khen hay chê đều vô nghĩa đối với tao, vì tao vốn là một thằng 
kiêu ngạo và tao chẳng từng nói với mày rằng tao có thể làm bất cứ những gì mà con người 
đã có thể hay sẽ có thể làm được trên đời này? Shakespeare hay Goethe, Dante hay 
Heidegger, tao coi như những thằng hề ngu xuẩn. Tao có thể nói như thế được, vì ngày xưa 
tao đã từng tôn thờ những tên ấy như là những gì bất khả xâm phạm trên đời này. Ngay đến 
Héraclite, Parménide và Empédocle, bây giờ tao cũng xem thường, xem nhẹ; tao coi ba tên 
ấy như là ba tên thủ phạm của nền văn minh hiện nay; chưa nói đến Socrate, đó là một tên 
ngu dại nhất mà tao đã gặp trong đời sống tâm linh của tao. 

Bây giờ tao muốn nói qua ý nghĩ của tao về quyển Ý thức mới. 

Tao viết quyển Ý thức mới từ lúc 18 tuổi cho đến 22 tuổi. Bây giờ hiện nay tao vừa đúng 
25 tuổi; mấy thời gian gần đây, tao thường nghĩ đến cái chết của tao. Tao thấy rằng nếu tao 
chết ngay bây giờ thì tao cũng chẳng hối tiếc một mảy may nào cả. Tao đã sống trọn vẹn với 
tao từng giây phút; tao đã khổ đến điên người, tao đã sướng đến run lên, tao có thể chết 
được ngay lúc này hay bất cứ lúc nào; đối với tao, thời gian chỉ là một hơi khói bốc lên hay 
một mùi thơm của con gái xông lên nồng ấm vào lúc ba giờ sáng; còn cái chết chỉ là sự sống 
bị lột truồng ra, như tao hay mày lột truồng con Nanou hay con Nicole tại xóm St. Denis ở 
cái thành phố Paris chó má này. 

Tất cả những người quen biết tao đều nói rằng tao là thằng rừng rú, ích kỷ, kiêu ngạo, 
hoang đàng, vô kỷ luật, vô lễ phép, ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham “làm ái tình”; tóm lại 
tất cả những tật xấu của con người đều xuất hiện trong tao. Tao thấy họ nói đúng, nhưng 
nói ngược lại thì cũng đúng. Tao là một thằng mâu thuẫn cùng cực; muốn nói chuyện với 
tao thì đừng lý luận, vì tao có thể lý luận xuôi hay ngược gì cũng được. Chẳng hạn như mới 
hôm qua tao chửi André Gide, tao mắng Jean Paul Sartre nhưng ngày mai mày sẽ thấy tao ca 
tụng Gide đến tận mây xanh hay tỏ vẻ nồng nàn với Sartre. Tại sao tao không có quyền mâu 
thuẫn với tao? 

Ừ, bây giờ tao hãy nói về quyển Ý thức mới. Tao không bất mãn cũng không tự mãn về 
quyển này. Nó có đời sống biệt lập của nó, giống như một con tỉnh trùng của tao; nó nằm đó 
trong hố thẳm của đàn bà, nằm đó một cách biệt lập cô đơn, rồi trưởng thành, ra đời, mang 
tên, đi, đứng, thở, rồi lại lặp lại tất cả những gì con người đã làm hay đã không làm trong 
bao nhiêu muôn ngàn năm. Nhưng thường thì con tỉnh trùng ấy cũng chết, vừa mới sinh ra 
thì đã bị chết, vì đất mầu không dung dưỡng nó. 


https://thuviensach.vn 


Tao không muốn phê phán quyển Ý thức mới, vì có bao giờ mày phê phán con tinh trùng 
của mày, hỡi Nh. Tay Ngàn? 


Nếu bây giờ tao muốn viết lại quyển Ý thức mới, nhất định là tao sẽ viết mạnh hơn nữa, 
tàn bạo hơn nữa, phũ phàng hơn nữa. Tao đã thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng tao không 
bao giờ nên hoà nhượng, không bao giờ nên làm hoà với cuộc sống này. Tao chỉ muốn nổ 
tung như mười triệu trái bom nguyên tử, rồi nằm ì lăn ra chết bấy thịt như một con rắn lửa, 
còn hơn là nhẹ nhàng thỏ thẻ tình thương, nhỏ nhẹ lý tưởng cao đẹp, vân vân; tao muốn 
chửi thé với tất cả lý tưởng: tao chỉ muốn phá hoại và chỉ muốn phá hoại; tao cảm thấy gần 
gũi với những người tội lỗi hơn là với những thầy tu thánh thiện. Tao thấy rằng tất cả tội lỗi 
đều vô cùng cần thiết, vì tội lỗi chỉ là một ý niệm lường gạt và không có thực, cũng như 
chính đời tao cũng không có thực; cuộc đời tao hay cuộc đời mày cũng chỉ là những ngọn 
lửa của mấy cái diêm quẹt; đó là lý do cắt nghĩa tại sao tao hút thuốc quá nhiều và tại sao 
tao muốn bỏ hút. 


Tao không thuộc vào nhóm nào, đảng nào, hội nào hết. Tao chỉ thuộc vào một chiếc lá; 
chiếc lá ấy là chiếc lá ngô đồng mà mày thấy rụng tại Place de la Contrescarpe, mặc dù nó 
hãy còn xanh mà đã rụng rồi. Mày đừng nghĩ rằng tao vừa đưa ra một câu văn thơ mộng. 
Không, tao thù ghét tất cả thi sĩ; thỉnh thoảng tao chỉ làm thơ để tán gái. Hoặc làm thơ để 
nhớ rằng Rimbaud đã chết trên gối mền quạnh hiu, để nhớ rằng tất cả thi sĩ đã bỏ xa trần 
gian này và thời đại này là thời dai mà thi sĩ chỉ còn là thi sĩ khi thi sĩ dám làm tội nhân đứng 
ngoài vòng xã hội, ngoài vòng xây dựng lý tưởng quốc gia hay nhân loại. 

Thi sĩ phải là kẻ đào ngũ, kẻ phản quốc, kẻ phản bội nhân loại. Thi sĩ phải là một bậc 
thánh tội lỗi, một thằng khờ, một thằng điên, một thằng kiêu ngạo và ghen tị với Phật Thích 
Ca hay Chúa Giêsu. Thi sĩ phải là một thằng bất lực, vô danh, im lặng và ồn ào. 


Hiện bây giờ, nếu viết lại quyển Ý thức mới, tao sẽ bỏ Clémen Rosset, Ivo Andritch và 
Erich Fromn. Cũng có thể tao sé bỏ luôn Somerset Maugham, André Gide, Fédérico Schmidt, 
Aldous Huxley, Hemingway, Jean René Huguenin. 


Mới đây tao vira doc xong cuốn Lettre sur les chimpanzés của Clément Rosset (Gallimard 
xb. 1965), tao nổi giận muốn điên lén. Ngày trước, khi viết cuốn Philosophie tragique, 
Clément Rosset còn 20 tuổi; tư tưởng không thâm trầm, nhưng vẫn có hào khí mãnh liệt của 
tuổi trẻ; đó là lý do đã khiến tao cảm mến Clément Rosset; nhưng bây giờ, sau khi đã đậu 
thạc sĩ triết học và đã thành người lớn. Clément Rosset viết triết lý như viết bài luận rẻ tiền 
cho một học sinh trung học đệ nhất cấp. Quyển Lettre sur les chimpanzés chỉ đáng để dành 
cho khỉ vượn đọc, nếu loài khỉ vượn biết đọc chữ Pháp! 


Còn Ivo Andritch và Erich Fromn, bây giờ tao thấy hai tên này hoàn toàn non nớt; còn về 
Somerset Maugham, André Gide, Fédérico Schmidt, Aldoux Huxley, Hemingway, Jean-René 
Huguenin, tao thấy chỉ nên liệng họ vào cầu tiêu công cộng. Mới đây, tao đọc xong quyển A 
Movable Feast của Hemingway, tao buồn muốn khóc được. Tất cả những ngọn lửa đều tắt: 
đó là bi kịch của thiên tài. Một lần nữa, tao lại hiểu thêm rõ ràng ý nghĩa chuyến bó đi của 
Rimbaud. 


Còn trường hop Faulkner, Nikos Karzantzakis, Kafka, Saroyan, Thomas Wolfe, Jean-Paul 
Sartre thi tao đã dứt no với họ rồi, những tên này chỉ đáng bó vào một xó tối ở công cộng, 
dành riêng cho những mụ đàn bà có chửa, dành riêng cho đàn bà đọc những lúc sắp sinh 


https://thuviensach.vn 


con hay những lúc chờ chồng đi xa trở về. Tao không phải là đàn bà; tao xin gửi những tên 
ấy về cho đàn bà. 

Còn về Thiền tông, Nietzsche và Heidegger thì tao thanh toán xong mấy tháng nay. Tao 
gửi Thiền tông vào một phong bì tối khẩn đề địa chỉ của bất cứ một ngôi chùa nào ở thế giới 
này, như ngôi chùa vàng của văn sĩ Yukio Mishima ở Nhật Bản. Về Nietzsche, tao gửi 
Nietzsche về một tu viện Thiên Chúa giáo; còn Heidegger thì tao coi như là một tên đóng 
kịch tài ba, đóng kịch mà vẫn biết là mình đóng kịch, nhưng tao đã chán xem kịch. Đọc cuốn 
Sein und Zeit của Heidegger đến mấy mươi lần, tao chỉ thấy Heidegger là kẻ giải buồn cho 
tao một cách kỳ thú vào những lúc tao không muốn ngủ mà chỉ muốn thức để nhớ đến đứa 
con gái mà tao yêu lần đầu tiên, tên là Hương, mà Hương thì không bao giờ biết tao đã khổ 
về cô nàng gần 10 năm nay; cô nàng tên thực là Quế Hương; khi đọc Sein und Zeit của 
Heidegger, doc chữ Sein ra là Hương. Còn trường hợp Charles Chaplin thi tao cũng không 
còn thấy cười được như trước. Tiếng cười của Charlot chỉ là một tiếng khóc lật ngược; tao 
chỉ muốn cười là cười, khóc là khóc, chứ không lật xuôi hay lật ngược. 


Chỉ còn một người duy nhất mà tao vẫn kính mến, thương yêu và quí phúc đến cùng độ; 
người ấy là Henry Miller, năm nay vẫn còn sống, sắp đến 75 tuổi rồi. 


Tao cho rằng Henry Miller là thiên tài vĩ đại nhất của cả Đông phương và Tây phương 
trong suốt ba bốn ngàn năm văn hoá nhân loại. Tao cho rằng Henry Miller vĩ đại hơn Lão 
Tử, Héraclite, Parménide và Empédocle. 


Như mày cũng đã biết rằng tao đã gặp Henry Miller tại California ở Huê Kỳ, Henry Miller 
nói rằng tao là Rimbaud đầu thai lại thế kỷ này! Tao không vui, cũng không buồn, vì tao tự 
biết rằng tao là ai và tao vẫn nghĩ rằng chỉ có tao mới có thể làm những gì mà Rimbaud chưa 
làm được. 


Về Henry Miller, tao muốn nói lên lời tiên tri tối hậu, từ năm chục năm nữa trở đi thì 
Henry Miller sẽ ảnh hưởng dữ dội đến nhân loại còn hơn Jesus Christ ảnh hưởng đến Tây 
phương hay Phát Thích Ca ảnh hưởng đến Đông phương. Lời tiên tri của tao nhu lửa đánh 
vào máu; tao mong mày sống dai và sẽ thấy những gì tao báo trước hôm nay. 


Thời gian tao ở Huê Kỳ, tao đã bỏ học, vì tao thấy những trường đại học mà tao học, như 
trường đại học Yale và Columbia chỉ toàn là những nơi sản xuất những thằng ngu xuẩn; 
ngay đến những giáo sư của tao chỉ là những thằng ngu xuẩn nhất đời; tao có thể dạy họ 
nhiều hơn là họ dạy tao. Qua Pháp, tao đã sống nghèo đói thế nào thì mày cũng đã biết rõ 
rồi; những lúc tao nằm ngủ tại những vỉa hè Paris vào những đêm đông đói lạnh, những lúc 
đói khổ như vậy, tao vẫn còn cảm thấy sung sướng hơn là ngồi nghe mấy thằng giáo sư đại 
học Yale hay Columbia giảng cho tao nghe về Aristote hay Hegel, về Heidegger hay 
Héraclite. Tao đọc Heidegger hay Héraclite bằng máu với nước mắt; còn mấy thằng giáo sư 
ấy chỉ đọc bằng đôi mắt cận thị! Những thằng ấy hiểu gì về tư tưởng mà có thể dạy tao? Bây 
giờ nếu có Phật Thích Ca hay Chúa Giêsu hiện ra đứng giảng trước mặt tao, tao cũng chẳng 
nghe theo nữa. Tao chỉ dạy tao, tao là học trò của tao và cũng chỉ có tao là làm thầy cho tao. 
Tao không muốn làm thầy ai hết và tao cũng không để ai làm thầy tao. Nếu tao biết rằng tao 
là thằng ngu thì tao sẽ đẩy cái ngu tao cho đến tận cùng, mày nghe rõ chưa? 


Tao là thế nào thì tao để là thế ấy, tao thay đổi theo sự thay đổi tự nhiên của đời tao, tao 
sống thì tao sống, tao chết thì tao chết, tao sợ thì tao sợ, tao không sợ thì không sợ. 


https://thuviensach.vn 


Cách đây mấy tháng, tao đã đưa mày đi đến Square Rapp để gặp Krishnamurti; tao nghĩ 
rằng Krishnamurti sẽ giúp đỡ mày nhiều, giúp đỡ mày trở lại mày, trở lại sự cô đơn cùng 
cực của chính đời mày để mày đừng tự lường gạt mày bằng một mớ hình ảnh, một mớ danh 
từ thiêng liêng và cao siêu. Ngày trước, tao thường chép lại những quyển sách của 
Krishnamurti để có thể đi vào ý thức của Krishnamurti một cách sâu sắc hơn, nhưng bây 
giờ tao cũng thấy không còn muốn nghe Krishnamurti nữa, tao thấy nét mặt của 
Krishnamurti hay nét mặt của Sri Aurobindo là nỗi quán quai cùng độ của những người 
chịu đóng dinh giữa lòng đời. 

Tao đã chết ứ máu trên cây thập giá, bây giờ tao hồi sinh, tao chỉ chờ lúc nào mọc cánh 
thì sẽ bay mất. 


Mày là một tháng thi sĩ nghèo nàn; tao chỉ mới quen mày có mấy tháng nay, nhưng mày 
đã đối đãi với tao như ruột thịt; có lẽ vì cuộc đời mày đã mang quá nhiều tủi nhục đau khổ 
của Hố thẳm, nên mày đã nhận ra tao và tao cũng nhận ra mày. Mày đã nuôi dưỡng tao bằng 
tâm hồn trong sạch thơ mộng của mày, chẳng những thế, mày cũng còn chạy đi vay tiền để 
nuôi dưỡng tao bằng những bao thuốc Gauloises, những buổi ăn trưa và chiều, những đêm 
say rượu trác táng ở Pigalle hay những đêm khuya trụy lạc ở Strasbourg St. Denis, những 
buổi chiều lang thang lê lết qua vườn Luxembourg, những chiều mây trắng hoang mang 
dưới nhà thờ Saint Germain des Prés, những buổi cà phê đen đắng tim ở Montparnasse và 
những đêm rượu đỏ mưa men trên những hè phố quê người. 

Nay mai, tao sẽ rời bỏ Paris để lang thang đến đất trời Ý Đại Lợi, Hy Lạp hay Tây Tạng 
hay bất cứ một giải đất mơ hồ nào ở cuối trái đất, tao vẫn còn giữ lại màu xám đậm đà ở 
Paris, trong đó có màu của đôi mắt mày, đôi mắt nửa đêm nửa ngày của Ý thức mới, của một 
thứ mây mai vừa hiện trên bầu trời sắp sáng, “một khung trời mưng mủ” như một lần mày 
đã gọi thế, phải không Nh. Tay Ngàn? 

Paris, ngày 19 tháng 8 năm 1966 


https://thuviensach.vn 


III. Biểu tượng về hố thám trong tư tưởng Nâgârjuna 

1. Đối tượng của quan sát 

Chữ quán hay quan là một chữ quan trọng trong tư tưởng Phật giáo. Quán là xem, nhìn 
xem một cách chú ý. Trung Quán trong Trung Quán Luận là quán về Trung, nghĩa là Quán 
Niết bàn. 

Đọc lại chương XXV, của Trung Quán Luận, phần Quán Niết bàn: 


Nhược nhất thiết pháp không, 
Vô sanh vô diệt giả 
Hà đoạn hà sở diệt, 
Nhi xưng vi Niết bàn? 

Đối tượng của quán sát chính là quán sát; đối tượng chính là biểu tượng; biểu tượng chỉ 
Hố thẳm bằng con đường dịch hoá pháp: Biểu tượng không phải là Hố thẳm trên bình diện 
Tục Đế (samvrti-satya); biểu tượng tự phá hủy biểu tượng để nhảy thẳng vào Hố thẳm trên 
bình diện Chân dé (paramàrtha-satya); Hő thắm chính là nhất thiết, nói rõ hon chính là nhất 
thiết pháp mà nhất thiết pháp chính là không: sünya. 

Câu đầu của bài kệ đặt lên đối tượng của sự quán sát và đồng thời phá hủy chính đối 
tượng ấy, vì đối tượng là Niết bàn mà Niết bàn không phải là đối tượng: Niết bàn chỉ là Niết 
bàn khi đối tượng, biểu tượng, hình tượng, ảnh tượng đã được phá hủy toàn triệt. 

Câu đầu chứa đựng tất cả ý nghĩa của Trung Quán Luận: “nhất thiết pháp không”. 

“Nhất thiết” dịch ra chữ Phạn là Sarva “pháp” tức là “dharma”, “không” là “Sùnya”. Ba 
chữ “Sarva”, "dharma" và “Sùnya” là ba chữ quan trong trong tư tưởng Phật giáo. 

Câu đầu gồm năm chữ: 

“Nhược nhất thiết pháp không”. 

Chữ quan trọng nhất trong câu trên là chữ “nhược” có nghĩa là “ví bằng” nói lên tính 
cách giả định của ngôn từ, của biểu tượng. 

Đối tượng của quán sát được xây dựng trên sự giả định của biểu tượng, cứu cánh của sự 
giả định ấy là tự phá hủy tính cách giả định và giả danh để nhảy thẳng vào Hố thẳm của 
chân lý. 

Chữ quán trong quán niết bàn mang ý nghĩa huyền bí, gần gần như chữ vision mystique 
của Tây phương hoặc chữ voir của Teilhard de Chardin (cf. Le Milieu Divin, Editions du 
Seuil, 1957, trang 25). 


2. Ý nghĩa của toàn thể 

Chữ “nhất thiết” (tất cả, hết thảy) gần ý nghĩa “en pánta” của Héraclite; trong bài Tín 
tâm minh của tổ Tăng Xán của Thiền tông, chúng ta thấy nhất thiết được định nghĩa rõ ràng 
như vầy: 

nhất tức nhất thiết 
nhất thiết tức nhất. 


https://thuviensach.vn 


2 


“Toàn thể” ở đây không có nghĩa nói chung tất cả các thể: đây là Hố thắm phân chia sự 
khác nhau giữa Nâgârjuna và Hegel (cf. Phénoménologie de l'esprit, cuốn I, bản dịch của 
Hyppolite, tr.18); nhất thiết ở đây chính là Tính; chính câu đầu trong bài kệ đã nói rõ là 
“nhất thiết pháp”; do đó “nhất thiết” chính là Tính, Tánh; “nhất thiết pháp” chính là Pháp 
Tánh, Pháp Tính. 


3. Tương thể giữa pháp và không 


“Nhất thiết pháp không” có nghĩa là “pháp tánh là không”; nói khác đi, Tánh là Không, 
mà Pháp cũng là Không. Tương thế giữa Pháp và Không là tương thế giữa Không và Không; 
nói khác đi là Không của Không hay Không Không (Sùnyata-Sùnyata) 


4. Con đường của biểu tượng 


Con đường của biểu tượng chỉ có giá trị trên thực tế; biểu tượng là hình ảnh; con đường 
cũng là hinh ánh; con đường của Trung Quán Luận là hinh ảnh của Hố thám, mà Hố thẳm thi 
hoàn toàn siêu việt, không phải là hình ảnh; do đó tất cả con đường, tất cả biểu tượng, tất cả 
hình ảnh đều là những giới hạn của đời sống ý thức; những giới hạn ấy mở phương trời cho 
tôi thấy Hố thẳm, cho tôi xem, chú ý xem “bản lai diện mục”: “bộ mặt thực” của tôi chính là 
Niết bàn; quán Niết bàn tức là giải phóng toàn triệt, không còn phải bị trói buộc vào biểu 
tượng, không còn phải đi trên bất cứ một con đường nào hết, dù là con đường chân lý. 

5. Biểu tượng về Niết bàn 


Tại sao gọi là Niết bàn, tại sao lại gọi tên cho cái không có và không tên? Không sinh 
không diệt thì tại sao phải đoạn mà tại sao nói đến sở diệt. Hãy để ý chữ hà trong câu 

hà đoạn hà sở diệt 
nhi xưng vi Niết bàn? 

Chữ hà là chữ quan trong đánh dấu sự trở về của biểu tượng trong sân khấu biểu tượng; 
chữ hà (làm sao, thế nào, đâu?) cũng không có lý do tồn tại, vì Niết bàn cũng như đoá hồng 
của nhà thần bí Angelus Silesius mà Heidegger dùng mở phương trời cho tư tưởng trong 
quyển Principe de Raison để phá hủy nguyên tắc, đi vào Nguyên lý của chính tiến trình biểu 
tượng dé đưa Tính thể nhảy vào H6 thám: "Sein: der Abgrund” (cf. Heidegger, Der Satz vom 
Grund, Neske, Pfullingen, 1957, p.93). 


Niét bàn khóng cón là biéu tuong, goi là Niét bàn là goi tén cho cái gi khóng tén mà cüng 
cháng có thuc thé (bhàvasunyatà), mà cüng khóng vó thé (abhàvasünyatà). 


Kết luận thi Niét bàn chi là Nhược, mà Nhược chính là giả định, giả danh, vi thé chữ Phan 
có chữ “paramàrtha-sùnyatà” để chỉ rằng Niết bàn không có thực, mà không có thực không 
có nghĩa là không có, vì vốn là vô sinh và vô diệt, nói gọn lại là: 

“nhất thiết pháp không”. 

mà chữ Phạn là: 

"sarvadharmasünyatà" 


Tóm tắt lại một cách mâu thuẫn và siêu lý thì biểu tượng về Niết bàn cũng chính là Niét 
bàn. 


https://thuviensach.vn 


IV. Bóng tối của hố thẳm 


Các ngài mong đợi những gi? Ngay bây giờ, ngay phút này, tại đây, các ngài mong đợi 
những gì? Chúng ta có dang sống không? Có “hiện sinh” không? Có phải chúng ta đã sống 
quá dễ dãi không? Chúng ta sợ một đời sống lưỡng lự. 


Sống là sống lưỡng lự, ngập ngừng, do dự. Phải lưỡng lự, phải hoàn toàn lưỡng lự trong 
cuộc sống. Hết lưỡng lự là bắt đầu hết sáng tạo; hết lưỡng lự là rơi vào sự nhất định, bị trói 
buộc vào ý niệm, hết lưỡng lự là bắt đầu chạy đều như một máy điện, bắt đầu đi thẳng; sống 
là đi vòng, lang thang, đi quanh quẩn, chứ không phải đi thẳng: con đường tắt là con đường 
của người tầm thường; người sáng tạo là người lang thang lưỡng lự trên một con đường 
thực dài, con đường quanh co, con đường không về thành phố, con đường băng qua rừng, 
qua suối, qua núi cao; con đường về Hy Mã Lạp sơn, không phải Hy Mã Lạp sơn của Tây 
Tạng. mà là Hy Mã Lạp sơn của nỗi lưỡng lự vô biên trong tâm hồn; con người ngập ngừng 
lưỡng lự là kẻ đi trong đêm tối vào lúc ba giờ khuya, trên một con đường vô tận, con đường 
không định hướng, con đường yêu ma, con đường chênh vênh giữa một ngàn hố thẳm. 


Hãy đập nổ tất cả ngôi sao trên trời để cho bóng tối làm một với con đường, hãy đập nổ 
hai con mắt để hai bàn chân trở thành con đường của bóng tối; tất cả ánh sáng đều lường 
gat; tất cả mặt trời, mặt trăng, tất cả ngôi sao đều là kẻ thù của người sáng tạo. Kẻ sáng tao 
là kẻ đi một mình trong lưỡng lự cùng cực. Sống lưỡng lự là sống liều lĩnh, sống bạt mạng, 
sống lưỡng lự là bước đi dò dẫm và ý thức đến độ đứt gân máu rằng mỗi bước chân là một 
hố thẳm không đáy; chỉ cần một giây, một tiếng tích tắc, một tiếng đập tim là cuộc đời biến 
thành Tính Mệnh và sự chết là cử chỉ cuối cùng, đồng thời cũng là cử chỉ đầu tiên, cử chỉ 
sáng tạo đầu tiên của tất cả thiên tài, của tất cả con người nghệ sĩ trên mặt đất này. 


Sống lưỡng lự là nói ấm ớ, nói ấp úng, nói không ra lời, vì sự diễn đạt chỉ là diễn đạt hữu 
hình, bên ngoài hữu hình là vô hình; thi sĩ là người lưỡng lự bước đi với vô hình; thi sĩ là 
người nói không ra lời mà vẫn phải nói; nói trôi chảy, nói thông suốt rõ ràng, nói dễ dàng là 
chỉ bước đi trên con đường tắt, nghĩa là không còn lưỡng lự. Do đó, ngôn ngữ trở thành 
dụng cụ và biến thành một mớ mồm mép ba hoa lải nhải; người ta nói và nói quá dễ dàng, 
có thể nói về bất cứ cái gì và lời nói đã trở thành tuyên truyền và tất cả những diễn giả, tất 
cả những thuyết trình viên chỉ là những kẻ quảng cáo rẻ tiền và con người sinh ra đời trong 
nông cạn, làm việc trong nông cạn, sống trong nông cạn và chết đi trong nông cạn. 

Phải sống lưỡng lự, phải nói không ra lời, phải nói ấm ớ, nói ấp úng, phải nói khó khăn 
như thế thì nói mới là cử chỉ tối hậu, nói mới là sự chinh phục của ý thức, nói mới là bước đi 
giữa hư vô và trên Hố thẳm, có thể thì nói mới có nghĩa bị đặt trước sự sống và sự chết, có 
thế Ngôn Ngữ mới trở thành thiêng liêng, Ngôn Ngữ mới là Nguyên Ngôn, mới là lời nói đầu 
tiên và cuối cùng của một người cô đơn cùng cực, của một người đã sống và chết cùng độ 
căng thẳng thần kinh, của một người mà ý thức hắn nổ tung như một triệu mặt trời chấn 
động. 


Các ngài đợi mong những gì? 


Tôi không nói về tư tưởng hiện sinh mới và tư tưởng Thiền của nhóm Beatniks ở 
Greenwich Village và ở Saint Germain des Prés. Tôi khinh bỉ nhóm Beatniks; tôi khinh bỉ tất 
cả thiền sư; tôi khinh bỉ tất cả triết lý hiện sinh. Tôi không nói về một đề tài, mà tôi chính là 
đề tài. Tôi xin mời các ngài làm một với đề tài, các ngài không phải nghe về hiện sinh mới và 


https://thuviensach.vn 


Thiền, mà các ngài l à hiện sinh mới và Thiền, vì tất cá ý nghĩa tối hậu của tư tưởng hiện 
sinh mới và tư tưởng Thiền là nằm ngay giờ phút này, tại nơi đây; giờ phút này là giờ phút 
tuyệt đối linh thiêng, người nói và người nghe chỉ là một người, các ngài nói trong tôi và tôi 
nghe trong các ngài. 

Các ngài đang nghe những gì? 


Tất cả chúng ta đều không biết nghe; nghe không có nghĩa là để đồng ý hay bất đồng ý, 
để phủ nhận hay chấp nhận; nghe không có nghĩa là phê phán, nghe không phải là để so 
sánh những gi ở hiện tại với những gi minh đã hình dung ở quá khứ. Sống lưỡng lu có nghĩa 
biết nghe, nghe nỗi chết trườn mình qua cơ thể, nghe tiếng ồn ào của cơ khí đang tàn phá 
bầu trời và trái đất, nghe sự sợ hãi ngự trị trong con người và biến con người thành một cái 
gi bàn tiện nhất, xấu xa nhất trên đời. 


Các ngài có đang sống sợ hãi không? Các ngài sợ dư luận, các ngài sợ người ta nghĩ về 
các ngài như thế này, thế kia; các ngài sợ nhà tù, sợ ám sát, sợ tai nạn, sợ thất bại; các ngài 
sợ điên loạn, sợ mất quân bình, các ngài sợ nguy hiểm, sợ chết. Các ngài có dám lao mình 
xuống Hố thẳm hay không? Các ngài có dám lao mình xuống núi lửa hay không? Hố thám 
đây chính là hố thẳm của tâm hồn mình, núi lửa đây chính là núi lửa hừng hực của ý thức 
mình. Con đường đi đến tự do toàn triệt là con đường lao xuống hố thẳm và núi lửa. Chỉ khi 
nào chúng ta dám liều lĩnh, dám bạt mạng, dám yêu hố thẳm, dám yêu núi lửa, chỉ lúc ấy 
chúng ta mới được mọc cánh và mới được hưởng mùa nổ sao ngây ngất trong phương trời 
mây đen tuyệt đối và vô hạn. 

(Bài này đáng lẽ đã được đọc lại tại Viện Đại học Vạn Hạnh để mở đầu niên khoá giảng 
dạy Triết lý tỷ giáo, nhưng nhờ một cơn khủng hoảng tâm tư, trong buổi diễn thuyết ấy, tôi 
đã nói ấm ớ khác đi hoàn toàn để tránh cho thính giả khỏi rơi vào Hố thắm của Hư vô mà 
thiền sư Ngộ Ấn ở thời Lý gọi là “Diệu Tính Hư Vô”.) 


https://thuviensach.vn 


V. Hố thám của chiến tranh qué hương 


Để thu thập thêm những ý kiến, những cảm nghĩ về 12 năm phân ly, ban chủ biên Đối 
Thoại đã chia nhau đến phỏng vấn một số những nhân vật đại biểu cho nhiều khuynh 
hướng chính trị, nhiều tầng lớp xã hội ở đây, và xin trả lời về 3 đề mục: 

e Nguyên nhân của sự phân ly; 
e Hậu quả của sự phân ly; 
e Cuộc chiến hiện nay có thể giải quyết được vấn đề phân ly hay không? 


(cf. nguyệt san Đối Thoại do sinh viên Văn khoa Sài Gòn chủ trương, số mùa Xuân 1967, 
trang 85-102). 


Ở trên là ba câu hỏi của nguyệt san Đối Thoại về chiến tranh quê hương. 
Đối với chiến tranh quê hương, tư thế của tôi đã được diễn bày hai lần bằng Anh ngữ: 


1. trong quyển Dialogue, với nhan đề là: The ontological background of the present 
war in Vietnam (an open letter to Henry Miller); 

2. trong tạp chí Tin Tưởng ở Paris vào năm 1966, với nhan dé là: Mediation upon 
the Vietnamese War. 

Lần trả lời này là làn thứ ba và cũng là lần cuối cùng; từ đây trở di, tôi đã dứt khoát với 
chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt trong lòng tôi và cũng đã chấm 
dứt từ hai ngàn năm trăm năm trước vào lúc Anaximandre bắt đầu khai mở mật nghĩa của 
chữ “adikia” trong tư tưởng Tây phương; hai ngàn năm trăm năm trôi qua trong lịch sử 
nhân loại và mật nghĩa của chữ “adikia” vẫn nằm trong tối, vì thế chiến tranh lan rộng tàn 
phá khắp hoàn cầu, mà chỉ có dân Việt Nam là nạn nhân trầm trọng nhất, bởi vì ngữ thể của 
chữ Nôm lại là mẫu tự La tỉnh và chứa đựng tất cả tiềm lực cho cuộc thí điểm của kỹ thuật 
và cơ khí. Bây giờ tôi đã nhìn thấy rằng tôi đang tham dự một trận chiến tranh còn tàn khốc 
gấp một triệu lần trận chiến ở Việt Nam; đó là trận chiến trong tâm hồn trước Hố thẳm vô 
hinh, mà Rimbaud goi là “trận chiến tâm linh" (cf. Adieu in un Saison en Enfer). 


Người nào muốn đánh giặc ở Việt Nam thi cứ đánh giác, nhưng xin đánh giặc với tinh 
thần của Bhagavadgitá. Và đây là một mật ngữ khác bằng chữ Phan, trích từ đoạn 38 
chương II của Bhagavadgitá: 


sukhadukhe same krivâ 
lâbhâlâbhau jayájayau 
tato yuddhâya yujyasva 
nai'vam pápam avápsyasi 


Đoạn Phan ngữ ở trên và chữ "adikia" của Anaximandre là những mật ngữ của Đông 
phương và Tây phương, vì thế không nên dịch ra chữ Việt: không nên biến đổi mật ngữ 
thành hiển ngữ. Mật ngữ chỉ có thể trở thành hiển ngữ khi nào con người không còn chạy 
trốn Hố thám. 

Sau đây là lời trả lời của tôi đối với những câu hỏi của nguyệt san Đối Thoại. Trả lời 
nhưng không trả lời gì cả, nhưng thực sự thì đã trả lời tất cả, vì lời nói đã được đặt về Uyên 
nguyên của toàn thể văn minh nhân loại. Chỉ tiếc là người đặt câu hỏi lại là người không biết 
cách hỏi, cũng như tất cả những phóng viên báo chí đều là những người không biết hỏi, bởi 


https://thuviensach.vn 


vi ngôn ngữ đã sa doa trở thành dung cụ cho thông tin và không còn là tiếng vọng heo hút 
ngàn đời của hố thẳm. Báo chí là nơi người ta ba hoa lải nhải, kết bè lập nhóm, lăng mạ, 
đánh diém ngôn ngữ: điều đó khiến ta hiểu tại sao Paul Valéry không bao giờ đọc báo. 
Phóng viên nhà báo như nhân vật chính không tên của William Faulkner trong quyển Pylon 
lại là trường hợp ngoại lệ: ông khinh bỉ tin tức, khinh bỉ những biến cố quan trọng của thời 
sự. Đó là những mật nghĩa kỳ diệu của Faulkner. 


Tất cả đối thoại đều vô nghĩa, vì đối thoại có nghĩa là phản thoại, nói một cách triết lý 
hơn thì đối thoại chỉ là “Gegenantrag”. 

Và đây là độc thoại của tôi, của một người không biết nói và khi nói thì chỉ nói một mình 
để chỉ cho mình nghe. 

Các ngài còn muốn hỏi nữa không? 

P.C.T. 


KKK 


Tất cả mọi câu hỏi, dù là câu hỏi tầm thường nhất trong đời sống, đều đòi hỏi sự suy tư 
tuyệt đối của người hỏi và của người trả lời. Biết cách đặt câu hỏi và biết cách trả lời đều 
chứa đựng ý nghĩa của việc biết cách đặt mình trước, ngang và trong sự việc và sự vật; nói 
một cách khác, đặt lại tương thế giữa người và thể, giữa cá thể, tập thể, tư thể và toàn thể, 
giữa Tính Thể và Thể Tính. Trả lời Một là trả lời TẤT CẢ. Tính thể của Tất Cả là gì? Tính Thể 
của Thể Tính là gì? Trả lời được những câu hỏi này là trả lời được tại sao có sự việc về 12 
năm phân ly. Mười hai năm phân ly nằm trong hai ngàn năm trăm năm phân ly của lịch sử 
Tây phương, của Vận Mệnh Tính Thể Tây phương. 


e “12 năm” nằm trong Thời Tính (Zeitlichkeit). 
e “phân ly” nằm trong Ly Tính (Entfremdung). 
Muốn hiểu ý nghĩa của 12 năm phân ly chỉ cần suy tư lại từ nền 
tảng tư tưởng, từ Lai tính (Ereignis) 
của Suy Thể từ Héraclite đến Heidegger. 


1. Nguyên nhân: Đi tìm “nguyên nhân” của bất cứ một sự việc nào là chỉ bị trói buộc vào 
vòng tròn trùng lý của tư tưởng, tư tưởng theo điệu tiền tưởng (vorstellen) và bị điều động 
bởi thể điệu "Gestell" mà ông André Préau dùng chữ “Arraisonnement” để dịch chữ "Gestell" 
trong quyển Vorträge und Aufsátze của Heidegger; do đó, không thé di tìm nguyên nhân của 
chính nguyên nhân của việc đi tìm kia. 


ASAP Zu 


2. Hậu quả: Cả “nguyên nhân” và “hậu quả” đều nằm trong phạm trù “causalié”, mà 
phạm trù này cũng nằm trong thể điệu "Gestell" hay "Arraisonnement"; do đó, di tìm 
nguyên nhân và đi tìm kết quả chỉ là đi tìm bản chất của chính sự đi tìm của mình, nghĩa là 
phải đặt lại tính thể (essence) của chính sự có mặt của người tìm; nói dễ hiểu hơn là đặt lại 
giới hạn của nguyên ly (pricipe), nhất là nguyên lý về nền tảng (Grund), thu gọn lại trong 
câu của Leibniz: "principium reddendae rationis sufficientis”, việc này đã được Heidegger đề 
cập rõ ràng sâu sắc trong quyển "Der Satz vom Grund" (Neske, Pfullingen, 1957), tôi không 
cần phải nói lại dài dòng. 


3. Chiến tranh hiện tại có giải quyết được sự phân ly này không? 


https://thuviensach.vn 


Câu hỏi thứ ba này đã được tôi trả lời tiềm tàng trong hai câu hỏi trên, bởi vì sự “giải 
quyết” cũng thuộc vào thể điệu "Gestell" (Aarraisionement) mà thể điệu này đã được thể 
hiện mãnh liệt bằng cơ khí và kỹ thuật hiện đại (technique moderne), được điều động bởi 
luận lý học vi tế, mang tên là “logistique moderne” mà Việt Nam là nơi chứng kiến và thể 
nhận bằng máu, lửa và nước mắt. Chiến tranh không giải quyết mà Hoà bình cũng không 
giải quyết, vì Chiến tranh và hoà bình là hai ý niệm thuộc vé thể điệu "Gestell" và đại diện 
cho thể điệu này là tư tưởng con người hiện đại, tức là thể điệu tiền tưởng (vorstellen - re- 
présentation). Đặt lại tính thể của tư tưởng (l'essence de la pensée), nhất là tư tưởng tính 
toán (pensée), nhất là tư tưởng tính toán (pensée caleulante) là giải quyết được tất cả sự 
phân ly của con người thời đại, trong đó kể luôn sự phân ly 12 năm của Việt Nam. 


Kết luận: 


Tất cả câu trả lời của tôi có tính cách như ở ngoài đề, sự thực là không phải thế. Những 
câu trả lời tôi bới đào ngay Hố thẳm của tư tưởng, của con người tw tưởng. 


Do đó, con người có biết suy tư và biết suy tư ngay căn bản suy tư của mình không? Đó 
là câu hỏi quan trọng, vô cùng quan trọng. 


Song thoại (dialogue) chỉ có giá trị là khi song thoại được đặt trên tính thể của ngôn ngữ 
(l'essence du langage) vi “sự vật chỉ trở thành và xuất hiện trong tiếng, trong ngôn ngữ” (cf. 
Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübbingen, 1953, p. 10); ý thức được như vậy thi 
người nói, người hỏi và người trả lời cùng nói lén tính cách Nhu Nhất (das Selbe) của đời 
sống và từ đó kinh nghiệm suy tư của tư tưởng gia vĩ đại (như Maitre Eckhart hay 
Heidegger) cùng trở về xuất hiện lại trong cuộc song thoại thông thường nhất trong đời 
sống con người, dù là người Việt Nam, dù là trong hoàn cảnh Việt Nam, hoàn cảnh mà Đối 
Thoại gọi là 12 năm phân ly. 


https://thuviensach.vn 


VI. Hố thẳm của chân lý 


Từ lâu rồi con người yêu ánh sáng, thờ phượng ánh sáng, chờ đợi ánh sáng. Người ta 
thường nói ánh sáng chân lý, đồng hoá ánh sáng với chân lý. Ngay cả Heidegger cũng thất 
bại trong nỗ lực suy tư bên ngoài ánh sáng: trong Aus der Erfahrung des Denkens, Heidegger 
nói đến "ánh sáng của thể tính”. Gần đây, Heidegger đẩy manh tư tưởng đến một bước nữa: 
làm mai mối cho bóng tối và ánh sáng gặp nhau nơi khoảng rừng thưa mà Heidegger gọi là 
“Lichtung” (khoáng lâm, khoáng xứ); mặc dù Heidegger đã cố gắng giải thích rằng không 
phải ánh sáng đã tạo ra “Lichtung”, nhung Heidegger vẫn chua thể bỏ "khoáng làm" mà di 
vào “huyền lâm”. 

Mấy ngàn năm đã suy tư về ánh sáng, bao giờ tôi mới suy tư và suy tưởng về bóng tối? 
Đến bao giờ có thể gọi bóng tối của chân lý? Novalis đã kêu gọi đêm tối để chạy trốn ban 
ngày. Còn tôi, tôi làm thế nào để nhìn thấy đêm tối đang vồ chụp ban ngày; giữa ánh sáng le 
lói của mặt trời, tôi nuôi dưỡng bóng tối và không chạy trốn ánh sáng. Suy tư trong tương 
lai phải là suy tư về bóng tối mà không bi quan và không ủy mị. Bóng tối làm mạnh khoẻ ý 
thức và đời sống của tất cả loài hoa dại. Đừng để bóng tối làm nơi cầu cứu của tất cả sự mệt 
mỏi. Bóng tối là máu me, máu nguồn của tất cả những dòng máu trong cơ thể con người và 
sinh vật. Bóng tối cũng là máu của mặt trời. Mặt trời thiếu máu thì mặt trời sẽ nổ banh xác 
như con chuột cống bị xe cán giữa đường phố Sài Gòn. 


https://thuviensach.vn 


VII. Henry Miller 
con người đã nháy qua hố thám 


Cuối năm 1966, tạp chí Synthèse s ở Bruxelles có tổ chức một số đặc biệt kỷ niệm sinh 
nhật bảy mươi lăm năm của văn hào Henry Miller; trên mấy chục nhà văn ở hoàn cầu đã 
cộng tác vào số tạp chí đặc biệt ấy; Henry Miller có viết thư riêng mời tôi cộng tác vào số 
đặc biệt trên và yêu cầu tôi đả kích ông nếu thấy cần thiết; làm thế nào đả kích Henry Miller 
cho được: dà kích Henry Miller không khác gi dà kích mười triệu ngôi sao trên trời. 

Henry Miller đã cứu tôi sống từ mười năm nay; nếu không tình cờ đọc được tác phẩm 
của Henry Miller chắc chắn là tôi đã điên hoặc đã tự tử từ lâu rồi. Dưới đây là bài tôi viết về 
Henry Miller để cộng tác vào số đặc biệt của tạp chí Synthèses ở Bruxelles, nguyên tác bằng 
Anh văn, xin khỏi dịch lại Việt ngữ, vì không tiện trong tình trạng kiểm duyệt hiện nay. 

Ecce homo: Henry Miller fire for fire 


Heidegger is the mole on the penis of Jesus Christ and the birthmark under the armpit 
of the Buddha. He is also the present incarnation of Milarepa. I want to destroy all the 
libraries all over the world so that the divine presence of Henry Miller might be felt 
ecstatically by those who want to taste the strange elixir of the Inscrutable when Dementia 
and Rapture are being lost amidst the spasmodic orgasms of nouns, adjectives, verbs and 
adverbs. 


Henry Miller is greater, far great that Shakespeare, Dostoyevsky, Whitman, Nietzsche, 
Heidegger, Goethe or any other geniuses ever existed on earth. 


To think the term of "greater" or "not greater" is completely impertinent here as we 
come across another undiscoverable domain. 


To say that Henry Miller is the greatest genius of the whole history of Western and 
Eastern Culture is only a way of using the verbal process to express what is inexpressible 
and inevitable. 


Angels and devils would have written and dispatched a message entitled "The Birth of 
the Intangibles from the Spirit of Henry Miller". 


Henry Miller is that which is and that which is not. He is the Real and the Unreal. I have 
to let him BE and NOT-BE. 


Writing and talking about him is Meditation upon Silence through Silence itself. 


Pham Cóng Thién 
Paris, August, 1966 


HÓ THÀM SIÊU HÌNH HOC PHÁ HUN TƯ TƯỞNG 
HEIDEGGER” 


https://thuviensach.vn 


Phần mở đầu 

Thực sự bắt đầu đọc Heidegger từ năm 1959; từ năm 1959 cho đến năm 1969, mười 
năm đã trôi qua, mười năm đã bay đi như một tiếng chim kêu trong giấc ngủ; mười năm đọc 
Heidegger, mười năm chèo thuyền trên dòng sông và bao giờ chỉ còn lại “Một con đường 
giữa dám bèo nổi trên mặt nước” như một câu thơ cuối của Bach Cu Dị, FF — 38 Bl 


Viết quyển này, muốn nhìn lại một lần cuối, bỏ lại đằng sau một lộ trình kéo dài mười 
năm; năm 1959 cũng là năm thực sự bắt đầu đọc Henry Miller và theo đạo Phật Thiền: 
Henry Miller dạy sống, đạo Phật Thiền dạy thở và Heidegger dạy chết. Đã sống, đã thở, 
nhưng chưa chết. Cái chết bây giờ chắc cũng xinh xinh như khi hái về một bông sen trắng †# 


Gd 


Khi viết xong quyển này, từ đây trở đi, sẽ không bao giờ doc Heidegger nữa và cũng sé 
không bao giờ nhắc lại hoặc nói về Heidegger nữa. Sẽ quên Heidegger như quên một đôi 
giày cũ vứt đi ở một nơi nào đó trên trái đất. Trước mặt đang mở ra những con đường rộng, 
những con sông dài. Trước mặt đang hiện lên những cánh đồng lúa mọc đòng đòng, những 
nội cỏ hoa vàng, những khu rừng bông màu trắng. Muốn cảm tạ cuộc đời, nhưng trước khi 
cảm ơn đời sống, hãy lật ngược đời sống, lật ngược nhờ những gi phù phiếm, ngu dai, vô 
ích, khô khan, mốc meo, phủ bụi. Qua những gì khô khan khờ dại nhất, một dòng sông mộng 
mị sẽ được trả lại cho mình, sau khi mình đã nếm mùi vị của một mặt trời cay đắng và đã 
trải qua cơn đau của một con trăng tàn bạo. 


16, VỊ, 1969 


https://thuviensach.vn 


A. H6 thám siêu hình hoc 
1. Chính danh 


Nhan đề Hố thám siêu hình học không phái do tác giả tự đặt bày ra, đó chính là dung ngữ 
của Heidegger; nơi trang 194 ở quyển Kant und das Problem der Metaphysik, Heidegger có 
quy chiếu vấn dé Hố thẳm siêu hinh học, tức là Abgrund der Metaphysik (l'abime de la 
métaphysique), chữ Abgrund có thể dịch là Hő thẳm hoặc Huyền uyên ZM, Áo uyên SH. 
Thiên uyên Rf, Vô cán $&1&, Vô để ##J&; chữ Metaphysik có thể dịch là Siêu hình hoc $83 
BS. Siêu vật học SES. Siêu hữu học E88 E8, Siêu tính học SIS Hình nhi thượng học T2 
mm ES 

Chữ Hy Lap meta ta physika dùng để gọi một số đề phẩm của Aristote đã trở thành một 
môn học quyết định trọn vẹn truyền thống văn hoá Tây phương, meta ta physika của Hy 
Lạp trở thành Metaphysica của La Tinh, Metaphysik của Đức, Metaphysics của Anh, 
Métaphysique của Pháp. Tại sao chữ Metaphysik (Metaphysics, Métaphysique) thường được 
giới học giả Việt Nam dịch là Siêu hình học? Tại sao chỉ có cách dịch này là thịnh hành thông 
dụng? Điều này nói lên một khả tính nào hiển hiện và những khả tính nào còn được ẩn giấu? 
Theo tôi, cách dịch trung chính nhất để diễn tả ý nghĩa meta ta physika của Hy Lạp và 
Metaphysica của La Tinh là Siêu thé hoc ERS; những học giá và dịch giả đầu tiên của 
Nhật và Tàu đã không hiểu ý nghĩa sử mệnh trọn vẹn của Metaphysica (metaphysics, 
Metaphysik, Métaphysique) vì họ không phải là những tư tưởng gia hoặc triết gia thực sự 
thấu hiểu ý nghĩa truyền thống Metaphysica của Tây phương, cho nên họ đã dịch sai chữ 
Metaphysica là Siêu hình học hoặc Hình nhi thượng học hoặc Huyền học; họ đã dich sai vi ho 
đã vội vàng đồng hoá ý thức Hy Lạp-La Mã (Tây phương) với đạo học Trung Hoa; chính sự 
đồng hoá vô ý thức này đã bị qui định từ tính cách vong bản của giới trí thức Nhật và Tàu ở 
thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Giới trí thức Việt Nam, khi mới bắt đầu thâu thái những giá trị 
mới của văn minh Tây phương, đã lười biếng bắt chước Nhật và Tàu, rồi mượn lại những 
chữ dịch sẵn thông dung trong giới học giả Nhật, Tàu. Đó là lý do tại sao chữ Việt càng lúc 
càng mất tỉnh thần để trở nên tạp nhạp. Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu, Việt không ra 
Việt. 

Chữ hinh trong Siêu hinh hoc gợi cho chúng ta ý nghĩa của chữ Hinh TZ. trong Kinh dịch 
(hình nhi ha dã vi chi khí... hình chi thượng dã vi chi dao) mang một ý nghĩa tượng hình hài 
thanh sâu thẳm siêu việt khác hàn ý nghĩa physis trong ý nghĩa meta ta physika của Hy Lap. 
Đứng trên bình diện ngôn ngữ học và ngữ pháp học, vấn đề tỉnh nghĩa thường khi không 
quan trọng bằng quán lệ thông dụng, chữ dịch sai mà được người ta quen dùng thì vẫn 
được chấp nhận hơn là dich đúng mà không ai dùng. Vấn đề tinh nghĩa không thành vấn dé 
lắm đối với ngôn ngữ thông dụng, nhưng đối với vấn đề tư tưởng thì dịch sai một li là tư 
tưởng di lạc hướng một dặm. Riêng đối với trường hop Heidegger thì lại là một trường hợp 
đặc biệt nhất, vì cả sự nghiệp tư tưởng của Heidegger trong sáu mươi năm trời thật ra chỉ là 
cố gắng dịch lại tất cả những chữ chính yếu của truyền thống Hy Lạp (Tây phương). Tất cả 
triết gia và tư tưởng gia đều là những “dịch giá": Platon dịch lai Héraclite và Parménide. 
Aristote dịch lại Platon; Kant, Hegel, Heidegger dịch lại triết ly Hy Lap. 


https://thuviensach.vn 


Heidegger đã đem lại một cái nhìn mới lại đối với ý nghĩa của meta ta physika, tức là 
“dịch” lại ý nghĩa của chữ ấy, chúng ta cũng cần phải dịch lại một số chữ Hán-Việt, chẳng 
hạn nơi đây thay vì quen gọi Siêu hình học, chúng ta hãy dịch lại là Siêu thể học. 


DH 


Nhan đề Hố thẳm siêu hình học, quyển này chỉ có tính cách “giả danh”, ý nghĩa trung 
chính của nó phải được hiểu là Hố thẳm siêu thể học. 


2. Chính ngữ 


Ngôn ngữ của quyển này luôn luôn có tính cách uyén chuyển và biến động. Dụng ngữ 
thường gồm những chữ mới được tạo ra để ứng vật và ứng việc; có dùng những chữ cũ đi 
nữa thì những chữ cũ này cũng mang ý nghĩa mới, chẳng hạn chữ Tính trong quyển này 
không có liên hệ gì với chữ Tính trong Trung Dung hoặc Tính hiểu theo Tống Nho, cũng như 
chữ Suất Tính trong quyển này cũng không liên hệ gì với ý nghĩa Suất Tính trong Nho giáo. 
Tác giả quyển này không bao giờ lập dị, cố tạo ra những chữ mới hoặc những chữ cũ với 
những ý nghĩa mới; ngôn ngữ của tác giả là ngôn ngữ của một người ý thức cùng độ sự sa 
doa của ngôn ngữ thông dụng. Tất cả tư tưởng của Heidegger là trở về với Ngôn ngữ được 
hiểu như Chính Ngữ, Chân Ngữ, Nguyên Ngữ, Nguyên Ngôn, Chính Ngôn, Chân Ngôn. 
Heidegger đưa tư tưởng phụng sự cho chính ngữ, nguyên ngôn. Vấn đề quan trọng nhất 
trong tư tưởng Heidegger là vấn đề về bản tính, thé tính, của ngôn ngữ (ngôn tính); 
Heidegger đã sử dụng ngôn ngữ Đức một cách quyết liệt bạo động triệt để; ông tạo ra 
những chữ mới; ý nghĩa mới ở đây phải được hiểu là ý nghĩa ban đầu, ý nghĩa nguyên thủy, 
ý nghĩa nằm ngay tại nguồn, nơi căn nguyên của vạn hữu. 


Ngôn ngữ Việt Nam hiện nay đang sa lầy, vì giới trí thức Việt Nam không bao giờ hội 
thông được với căn nguyên của tỉnh thần Đông phương và tiếp thông được với căn thể của 
lý trí Tây phương. Điều kiện tối thiểu cho bất cứ người Việt Nam nào muốn viết về 
Heidegger là phải sử dụng chữ Việt một cách vừa “nghệ si" vừa phải tinh mật và tinh nghĩa, 
cũng phải luôn luôn phải hội giao với không khí huyền mật của ngữ tính uyên nguyên. Viết 
về Heidegger, điều kiện sơ đẳng là phải tránh dùng “những ý tưởng sáng sủa và biện biệt” 
theo diệu tri nhận “clare et distincte percipere” của Descartes, vì chính Heidegger đã xác 
định: “Từ sự đồng thanh âm hưởng với certitudo mà ngôn ngữ của Descartes đạt được sự 
đồng khí quy hưởng của một clare et distincte percipere" (Aus der Gestimmtheit auf diese 
certitudo empfängt das Sagen Descartes’ die Bestimmtheit eines clare et distincte 
percipere). 


Ngôn ngữ của Heidegger không có tính cách đồng thanh âm hưởng với Certitudo của 
Descartes; do đó, người viết về Heidegger phải ý thức triệt để rằng càng cố gắng trình bày 
Heidegger một cách sáng sủa rõ ràng dễ hiểu, mạch lạc, “theo điệu giáo khoa học đường”, 
thì càng xuyên tạc lộ trình huyền nghĩa của Heidegger, nhưng trái lại cố ý lập dị làm cho khó 
hiểu thì tất nhiên không thể là sự việc chính yếu của tư tưởng. 


Tư tưởng theo Heidegger, có nghĩa là Cảm Ta. Tư tưởng chỉ chuyển hoá thành ra Cảm 
Tạ, khi nào Tư tưởng phụng sự cho Ngôn Ngữ và chuyển hoá ngôn ngữ thông dụng thành ra 
ngôn ngữ diệu dụng của Trò Đùa, khả dĩ thể hiện được tính cách viên dung đơn giản của 
thiên, thần, nhân, địa. 


3. Chính ngôn 


https://thuviensach.vn 


Tư tưởng muốn chuyển hoá thành Cảm Tạ thì phải phụng sự cho Chính Ngôn. Chính 
Ngôn là Tính ngôn. Tính ngôn là Ngôn ngữ của Tính thể như những cụm mây là những cụm 
mây của bầu trời: "Die Sprache ist so die Sprache des Seins, wie die Wolken die Wolken des 
Himmels sind”.s! Tính phận của tư tưởng là phái thu phối ngón ngữ dé cho lời nói don gián 
được thé hiện (Das Denken sammelt die Sprache in das einfache Sagen), lời nói đơn giản 
được thé hiện qua sự tinh mát của việc suy tư lập thức (die Strenge der Besinnung), qua sự 
thậm ngôn (die Sorgfalt des Sagens), và qua sự kiệm ngữ (die Sparsamkeit des Wortes). 
Heidegger đã thé hiện ba đức tính trên trong chính ngón kiệm phác sau đây: noi trang 162 
trong quyển Wegmarken: 


Doch das Sein - was ist das Sein? Es ist Es selbst. Dies zu erfahren und zu sagen, muss das 
künftige Denken lernen. 


(Nhung Tính thé - Tính thé là gi? Tính thể là chính Tính thể. Đó là điều mà tư tưởng 
ngày mai phải học cách thể nghiệm và học cách nói). 


Từ sáu mươi năm nay, Heidegger chỉ bận tâm đến một chữ duy nhất, đó là chữ Sein, 
nghĩa là Tính Thể. Mối bận tâm thực sự bắt đầu từ năm 1927 với quyển Sein und Zeit cho 
đến tác phẩm cuối cùng mới xuất bản vào năm 1967, quyển Wegmarken. Trên ba mươi tác 
phẩm dày và mỏng, trên sáu mươi năm trời tập trung tư tưởng một cách bướng bỉnh sâu 
thám, Heidegger chỉ xoay tất cả moi sự vào một chữ Sein. Bỏ chữ Sein ra ngoài tác phẩm của 
Heidegger thì không khác gì bỏ chữ Đạo ra ngoài tư tưởng của Lão Tử. Vậy Sein là gì? (Doch 
das Sein - was ist das Sein?). Heidegger bảo rằng tư tưởng trong tương lai phải hoc thé 
nghiệm và học nói; “Sein là chính Sein” (Es ist Es selbst). Tính thể là gì? Tính thể là chính 
Tính thể. Nói như thé thì gần như không nói gi cả. Bát cứ người nào viết vé Heidegger thì 
phải học cách thể nghiệm và học cách nói: “Vậy Tính thể là gì? Tính Thể là chính Tính thể”. 
Muốn thể nghiệm và muốn gọi được như vậy không phải là chuyện dễ mà lại là một việc vô 
cùng khó khăn, vì người thể nghiệm và người nói ấy phải trải qua bao nhiêu cơn đau bệnh 
tàn tạ của ngôn ngữ thông dung để rồi mới biết được thế nào là kêu, thế nào là goi, thế nào 
là nói; nói tiếng nói ban đầu, nói tiếng nói chính yếu, tiếng nói nghiêm trọng quyết định tính 
mệnh của con người trên mặt đất. 

Điều kiện tối thiểu đối với bất cứ người nào muốn viết hay muốn nói về Heidegger là 
phải ý thức triệt để rằng gần như không có gì để nói cả. Đây không phải là sự bất lực của tư 
tưởng hay bất lực của ngôn ngữ diễn đạt mà chính lại là “sức lực trầm lặng của khả tính” 
("Die stille Kraft des Möglichen”) khả tính không phải khá tính (possible) của một khả thé 
(possibilitas), không phải tiềm thể (potentia) như bản thể (essentis) của một hiện thể 
(actus) của sinh thé (existentia) mà đó là chính Tính Thé (sondern das Sein selbst) . Sức 
lực trầm lặng của Khả Tính" (Die stille Kraft des Móglichen) là một lời nói đầy ý nghĩa trong 
những lời nói đầy ý nghĩa nhất của Heidegger, William Barrett cho rằng lời nói ấy chứa 
dung ý nghĩa chủ yếu điều động tư tưởng Heideggera nhưng chính Sartre đã lạm dung ý 
nghĩa từ ngữ ấy để xuyên tac Faulkner! vi Sartre đã hiểu sai “khả tính” thành ra “khả thể” 
hay “tiềm thể” (và tất cả sự sai lầm trầm trọng của Sartre bắt đầu từ sự xuyên tạc ấy). Muốn 
viết hay muốn nói về Heidegger thì cần phải tập sống với “sức lực trầm lặng của khả tính”, 
nghĩa là trước hết hãy tập sống trong những gì không có tên, những gì vô danh (dann muss 
er zuvor lernen, im Namenlosen zu existieren);sI có thé thì mới mong “Tính tương cận”, “in 
die Nahe des Seins”. Nếu một mai con người có về đến gần bên Tính thể thì phải “hy ngôn tự 


https://thuviensach.vn 


nhiên”, phải ít nói hay có nói nhiều đi nữa thì chỉ nói có một điều duy nhất: điều đáng nói 
nhất là con người chưa biết nói. Chỉ có những thi sĩ mới là những kẻ biết nói, nói lời nói 
nguy hiểm quyết định sự lưu trú của con người trên mặt đất. Còn những người không phải 
là thi sĩ vẫn chưa biết nói. “Ngôn ngữ vẫn từ chối không để cho loài người nhận ra được thể 
tính của ngôn ngữ” (Die Sprache verweigert uns noch ihr Wesen) (Wegmarken, trang 150). 


4. Chính nghia 


Chính nghĩa là Chính đạo. Trong khoảng mười lám năm gần đây, Heidegger thường nói 
và dùng nhiều lần chữ Weg, nghĩa là Con Đường, tức là Đạo. Trong lời tựa mở đầu quyển 
Wegmarken, viết tại Freiburg i. Br. đầu mùa hạ năm 1967, Heidegger đã viết chữ Weg đến 
bốn lần mà không viết chữ Sein một lần nào cả. Điều này đáng cho chúng ta suy nghĩ. Con 
đường tư tưởng Heidegger càng lúc càng đi sâu vào “huyền chỉ hựu huyền”, càng lúc 
Heidegger càng ít nói hay có nói đi nữa thì vẫn là nói mà không dùng ngôn ngữ thông 
thường, không dùng ý nghĩa thông lệ: chính nghĩa được phục hồi cùng với sự “qui căn”. Khi 
đã qui căn rồi thì nói nhiều chỉ thêm đau lòng thôi. Không còn gì đau lòng và “cao đạo” cho 
bằng lời nói bi đát và bi tráng của Khổng: “Ta muốn không nói gì cả” thực ra nói cho cùng 
tận thì Khổng “vô vi” hơn Lão và chính Lão mới “hữu vi” hơn Khổng. Nói rất nhiều để rồi 
một sớm mai hồng bỗng nói: “Ta muốn không nói gì nữa cả”. Khi nói về Nietzsche, 
Heidegger viết: “Tốt hơn là các ngài nén tam thời hoãn lại việc doc Nietzsche và trước hết các 
ngài nên nghiên cứu Aristote trong mười hoặc mười lăm năm” (Darum ist es ratsam. Sie 
verschrieben die Nietzschelektüre einstweilen und studieren zuvor zehn oder fünfzehn 
Jahre hindurch Aristoteles)us . Bát chước Heidegger, chúng ta cũng nén nói: “Tốt hơn các 
ngài nén tam thời hoãn lại việc doc Heidegger và trước hết các ngài nên nghiên cứu Khổng 
Tử trong mười hoặc mười lăm năm”. Có hiểu được Khổng thì ta mới hiểu được Lão và có 
hiểu được Khổng Lão thì may ra mới hiểu sự im lặng “mặc như lôi” của Phật. Chúng ta phải 
bỏ ra mười hoặc mười lăm năm để nghiên cứu Không vì hiện nay Đông phương đã mất gốc, 
đã trụi lá. Không còn gì chua xót và mỉa mai cho bằng sự đảo ngược chính nghĩa trong câu 
chuyện sau đây giữa Heidegger và một nhà trí thức Nhật Bản mà Heidegger có ghi lại trong 
tập Unterwegs zur Sprache (Trên đường về ngôn ngữ) (Pfullingen, Neske, 1958). 


Heidegger và nhà trí thức Nhật Bản bắt đầu câu chuyện và ngậm ngùi nhắc lại một 
người bạn đã mất, bá tước Nhật Bản, tên là Kuki; trước kia, bá tước Kuki đã từng là sinh 
viên của Heidegger trong nhiều năm trời. Nhà trí thức Nhật Bán cho Heidegger biết về Kukt: 
từ ngày Kuki về Nhật, ông ấy chỉ giảng dạy về nghệ thuật và thi ca Nhật Bản, ông ấy đã áp 
dụng Thẩm mỹ học Tây phương để tìm hiểu nghệ thuật và thi ca Nhật Bản. Heidegger đau 
đớn liền vội hỏi ngay: 

"Ông ấy đã cần phải làm cái việc như thế sao? Ông ấy lại đi cầu cứu thẩm mỹ học sao?" 

"Tai sao không?” Nhà trí thức Nhật Bản trả lời và tỏ vẻ ngạc nhiên. 

Heidegger đau đớn giãi bày: 

“Vì thẩm mỹ học là môn học đã xuất phát từ tư tưởng Tây phương, xuất phát từ triết lý 
Tây phương, và tất nhiên những thứ này vẫn hoàn toàn xa lạ với tư tưởng Đông phương.” 

Nhà trí thức Nhật Bản đồng ý với Heidegger nhưng vẫn cho rằng Đông phương cần phải 
áp dụng những môn học Tây phương. 


https://thuviensach.vn 


Heidegger đau đớn hỏi lại: 


“Nhưng tại sao? Tại sao Đông phương các ông lại cần phải dùng Thẩm mỹ học Tây 
phương chứ?” 


Nhà trí thức Nhật Bản ngây thơ trả lời: 


“Bởi vì Thẩm mỹ học Tây phương có thể cung cấp cho chúng tôi những ý niệm cần thiết 
để lãnh hội nghệ thuật và thi ca của đất nước chúng tôi.” 


Heidegger đau đớn hỏi lại: 
“Đông phương phải cần có những ý niệm sao?” Nhà trí thức Nhật vui sướng trả lời: 


“Vâng đúng vậy, từ ngày chúng tôi tiếp xúc với tư tưởng Tây phương thì chúng tôi mới ý 
thức rằng ngôn ngữ của chúng tôi thiếu hẳn thế lực của hệ thống ý niệm, thiếu hẳn thế lực 
phân giới những đối tượng và giao hệ chúng với nhau một cách phân minh.” 


Heidegger thất vọng đau đớn hỏi lại: 
“Có thực ông nghiêm trang cho rằng đó là điều thiếu thốn trong ngôn ngữ các ông?” 


Câu chuyện giữa Heidegger và nhà trí thức Nhật Bản còn tiếp tục, nhưng chúng ta hãy 
ngừng nơi đây, vì có tiếp tục nữa thì chỉ thêm đau lòng thôi. Nhà trí thức Nhật Bản trên cũng 
là tượng trưng cho những nhà trí thức Đông phương hiện nay, đặc biệt là những nhà trí 
thức Việt Nam. 


Một người như Heidegger, đứa con của Tây phương, đã nắm cái học của truyền thống 
Tây phương trong mười đầu ngón tay, mà lại làm kẻ binh vực cho Đông phương, đang khi 
đó thì những nhà trí thức Đông phương lại làm con thiêu thân chui mình vào ngọn đền 
huyễn hoặc của Tây phương? 


Đến bao giờ Đông phương mới trở về gốc rễ của mình? Chỉ có một chính nghĩa duy nhất 
đó là "qui căn”, có qui căn thì mới dốc lòng giữ được im lặng (“thủ tinh dốc”). Chúng ta chỉ 
“phục mệnh” cho Đông phương khi nào chúng ta đã “qui căn viết tĩnh” (Đạo đức kinh, XVI). 


Hő thẳm Siêu hinh học xuất phát từ Hő thám của Siêu thé học Tây phương và là Hő thám 
của toàn thể truyền thống văn hoá Tây phương. Phá hủy tư tưởng Heidegger là phá hủy 
cùng với sự phá hủy của chính Heidegger, phá hủy Heidegger trong sự tự phá hủy của chính 
truyền thống văn hoá Tây phương. Đằng trước con đường của Heidegger còn có Héraclite, 
Parménide, Eckhart, Nietzsche, Rimbaud, đằng sau con đường của Heidegger còn có Henry 
Miller. Sau Heidegger chỉ còn có Henry Miller, và sau Henry Miller chỉ có sự im lặng Hỗ 
thẳm. 


Lúc bấy giờ, nói như Heidegger, "Ngón ngữ không còn là một sự thể mà con người đang 
chiếm hữu mà chính Ngôn ngữ lại chiếm hữu con người +. Lúc bấy giờ, nói như Heidegger, 
con người không hỏi nữa mà “chính Tính thể hỏi trong con người”: 

- “Es” fragt im Menschen 3 

Nói một cách “qui căn” thì con người không còn “vấn đạo” mà chính đạo lại vấn con 
người. Một tư tưởng gia vĩ đại của Việt Nam mà ít người Việt Nam nào để ý, đó là Thượng sĩ 
Huệ trung Trần Quốc Tảng ở đời nhà Tránus . Thượng sĩ Huệ trung, một thiền sư của Việt 


https://thuviensach.vn 


Nam có nói một câu mà chắc chỉ có Heidegger ở nền văn minh Tây phương thế kỷ XX mới 
hiểu nổi tất cả ý nghĩa tối cao tột đỉnh: 


"Thế nào là đạo?" 

"Đạo không có trong câu hỏi 
Câu hỏi không có trong đạo.” 

A] n] SS 
3E T ER 
H ES 


https://thuviensach.vn 


B. Chính nghĩa của sự phá hủy 

1. Nền tảng của sự phá hủy 

Có một câu của Heidegger, một câu làm nén tảng cho mọi cuộc phá hủy trên đời này, 
một câu thật gọn nói lên sự thất bại cao lớn của Heidegger, cũng đồng thời nói lên sự vĩ đại 
bi tráng của Heidegger, câu nói ấy đã được Heidegger nói lén sau khi ông đã phá hủy tư 
tưởng Heidegger, câu nói đen tối sâu thám, thăm thám như Hố thẳm, “uyên uyên kỳ uyên”, 
ihi hd Eid đó là câu nói giản dị này: 

“Không ai có thể nhảy qua chính bóng mình”. 
(Keiner springt über seinen Schatten ).u« 


Heidegger viết câu trên để nói vé sự phá hủy của Nietzsche nhưng đồng thời nói luôn vé 
chính sự phá hủy của Heidegger đối với Nietzsche và đối với cả truyền thống Tây phương? 
Nietzsche không thể nhảy qua bóng của Nietzsche mà Heidegger cũng không nhảy qua 
được chính bóng của Heidegger. Bất cứ kẻ nào muốn phá hủy tư tưởng Heidegger thì cũng 
không thể nhảy qua được chính bóng hắn. Như thế nền tảng của sự phá hủy cũng có nghĩa là 
sự phá hủy chính nền tảng ấy; ở dày không phải là “chơi chữ”, việc “chơi chữ” tất nhiên 
không phải là sự việc chính yếu của tư tưởng: câu vừa rồi chỉ muốn diễn tả ý nghĩa trừu 
tượng sau đây: căn thể của hư vô có nghĩa là hư vô của chính căn thể ấy; nói theo ngôn ngữ 
của Heidegger trong tập Beiträge zur Philosophie (1936-1938): “Tính thể là cán tính 
(Grund) trong chân lý của tính thể nhưng lại cũng là một căn tính mà không có cán để, cán 
tính được hiểu như là vô căn, tức là “Hố thám" (Abgrund). Căn tính được hiểu như là Hố 
thám lại đồng thời là “căn tính mà không phải là cán tính” (Ungrund); nó che lấp và chôn vùi 
chính sự lập căn của nó và nó chỉ là “nguyên cán" (Urgrund) khi được hiểu là Hố thám và 
như là căn tính mà không phải là căn tính”. 

Theo tinh thần triệt để của câu này thì nền tảng của sự phá hủy là căn tính, nhưng điều 
khó khăn nhất trong việc phá hủy tư tưởng Heidegger là: chính Heidegger đã tự phá hủy 
một cách triệt để rồi, vì chính Heidegger đã ý thức rằng cán tính phải được hiểu như là “Hố 
thẳm” (Abgrund). Như vậy chỉ còn có một cách duy nhất là nhảy. Phá hủy chỉ là phá hủy bên 
này biên giới, nhảy qua biên giới là Hő thắm: Hő thám gởi sự phá hủy xuống lòng đời, Hő 
thẳm là căn tính của sự phá hủy, phá hủy căn tính không có nghĩa là phá hủy Hố thắm mà 
chỉ có nghĩa là phá hủy sự phá hủy, mà phá hủy sự phá hủy thì chỉ có nghĩa âm u là: Hố thẳm 
lên tiếng kêu gọi Hố thẳm. 

Trở lai ngôn ngữ bình thường thì phá hủy tư tưởng Heidegger có nghĩa là biết hỏi một 
cách “uyên uyên kỳ uyên” hơn cả câu hỏi của Heidegger. Nói theo Heidegger ở trang cuối 
cùng quyển Einführung in die Metaphysik: 

“Biết hỏi có nghĩa là: biết chờ đợi, dù là chờ đợi trọn một đời... Điều chính yếu là đúng 
thời, nghĩa là đúng lúc và có được một sự kiên chí chính dáng." (Fragen können heisst: 
warten können, sogar ein Leben lang... Die rechte Zeit, d.h. der rechte Augenblick und das 
rechte Ausdauern)us . 


Biết hỏi “uyên uyên kỳ uyên” hơn cá Heidegger là biết hỏi theo cách “hiếu vấn” 44M] của 
vua Thuán, biết chờ đợi theo “sĩ mệnh” RA (đợi mệnh), đúng thời theo “thời trung” H, 
đúng lúc theo “trung tiết” H 8f, sự kiên chí chính đáng theo "đốc hành" Bir. 


https://thuviensach.vn 


Biết hỏi là biết chờ đợi, dù chờ đợi trọn đời (Fragen können heisst: warten können, 
sogar ein Leben lang). Sự phá hủy triệt để nhất được thành tựu nơi Niềm Chờ Đợi “uyên 
uyên kỳ uyên, hiệu hiệu kỳ thiên”, niềm chờ đợi bên Hő thám của Thiên Thanh (Hoelderlin: 
Und hoch vom Áther bis zum Abgrund nieder ...) như một lần đã được nói lên noi trang cuối 
cùng của chương II của quyển Im lặng hố thẳm, 1967.54 


Tư tưởng chính yếu, tư tưởng trung tính, đưa dẫn đến sự chờ đợi, sự chờ đợi “thăm 
thám như Hő thẳm, lồng lộng như trời cao" jd did H a X. Khi di vào lãnh vực trung 
tính của tư tưởng thì tất cả mọi sự bài bác, phủ nhận, phá hủy đều trở nên ngớ ngẩn, ngờ 
dại, khó khinh, vô nghĩa (Alles Widerlegen im Felde des wesentlichen Denkens ist 
tóricht):z . Trong lãnh vực của đồng thé (l'identique) và di thé (le différent) thi sự phá hủy 
chỉ bi lé thuộc vào luận lý hoc, nhưng trái lai trong lãnh vực của Nhất tính và Đồng tính 
(domain de l'un et du Méme) thì su phá hủy chỉ có nghĩa khi minh thấy được sự vô nghĩa 
của chính sự phá hủy. Nền tảng của sự phá hủy là tính thể của chân lý, mà “tính thể của chân 
lý là chân lý của tính thể” (das Wesen der Wahrheit ist die Wahrheit des Wesens)6s1. Đây 
không phải chỉ là việc “đảo ngược chữ nghĩa” một cách dé dài, đây cũng không phải là lời 
nói mang ý nghĩa thông thường; trái lại, đây là lời nói của sự chuyển tính (die Sage einer 
Kehre) ngay trong lòng sử tính của Tính thé (innerhalb der Geschichte des Seyns).us 


2. Sự phá hủy nền tảng 


Giữa sự phá hủy và nền tảng hiện ra một Hố thắm ngăn cách: đó là sự ngăn cách giữa sự 
phá hủy nén tảng và nên tảng của sự phá hủy. Đây không phải là biện chứng pháp, vì bién 
chứng pháp chỉ có thể xuất hiện sau sự ngăn cách Thiên Uyên &y. Y nghĩa của Thiên Uyên XX 
Ji trong Khổng học đã bị xuyên tac trong máy ngàn năm cũng nhu chính nghĩa của Trung 
Dung È tir mấy ngàn năm đã bị xuyên tac ở Á Đông, vì “trung dung bất khả năng” ET 
BỊ BE là “bất khả năng” là giải thích ý nghĩa của “hoặc dược” 34E trong hào cửu tứ qué Kiên 
của Kinh dịch: đây là nói lên giây phút trầm trong bi tráng nhất của Khổng Tử. Theo tôi, 
“trung dung” phải được hiểu như có ẩn nghĩa là “được”, “trung dung” không có nghĩa là 
chiếc cầu bắt qua giữa “uyên uyên kỳ thiên” “hiệu hiệu kỳ thiên” mà lại chính là “dược” (cái 
nhảy, le saut, Satz). Tất cả sự vĩ đại bi tráng của Khổng Tửø+ là nằm nơi tâm điểm này, vì 
giữa sự phá hủy và nền tảng hiện ra một Hő thẳm. "Trung dung” không phải là nền tång ở 
giữa “thái quá” và “bất cập” mà là một cái nhảy phóng từ nén tảng; không thái quá, không 
bất cập không có nghĩa là chuẩn bị để nhảy; hào cửu tứ của quẻ Kiền trong Kinh dịch: “hoặc 
dược tại uyên” SKS H mang nghĩa “dược tại uyên” là “nhảy vào Hố thám". Khổng Tử 
muốn nhảy và muốn chuẩn bị cái nhảy cho thiên hạ, nhưng thiên hạ lại không chịu nhảy và 
xuyên tạc “sự chuẩn bị để nhảy” của Khổng Tử thành ra một “chủ thuyết trung dung” đứng 
lì lại trên bờ và che lấp phủ vùi Hố thắm. Từ khi Hố thẳm bị che lấp vùi đi thì người ta bắt 
đầu nói nhiều đến “xây dựng”, “thiết lập”, và sợ hãi khi nghe nói đến “phá hủy”, “phá hoại”, 
“hủy diệt”, rồi càng lúc ý nghĩa uyên nguyên của sự phá hủy đã chìm mất và sự phá hủy chỉ 
còn có hai ý nghĩa: hoặc phá hủy một cái gì đó để xây dựng một cái gì đó, hoặc phá hủy để 
mà phá hủy. 

Sự phá hủy nằm trong hai ý nghĩa này, hai nghĩa tuy khác nhau, nhưng thực ra chỉ là 
một; phá hủy để xây dựng và phá hủy dé phá hủy đều có nghĩa là "bát khả năng” của một cái 
nhảy: không thể nhảy qua chính bóng mình. Chỉ có thể nhảy qua bóng mình là nhảy vào Hố 
thẳm (dược tại uyên), nhưng chỉ có thể nhảy vào là khi nào tương quan giao hệ giữa sự phá 


https://thuviensach.vn 


hủy và nền tảng phải được hội thông trong tư tưởng như là bi Hố thám ngăn cách mà vẫn 
thân cận nhau trong Đồng tính: đồng tính ấy có nghĩa là nền táng của sự phá hủy chính là sự 
phá hủy của nền tảng; đồng tính không phải là đồng thể, sự di biệt thể tính phải được hiểu 
như là đồng tính của thé tính tức là Như tính, vì thé sự dị biệt thể tính (la Différence 
ontologique) phái được hiểu như thế: Hố thám phải được hiểu nhu là Hố thám, như là chính 
Hố thẳm (Es ist Es selbst). 

Nền tảng là để đứng mà nhảy, và nhảy là nhảy vào nền tảng, phá hủy là nhảy để đứng, 
nhưng xây dựng là đứng để nhảy; nhảy để đứng và đứng để nhảy là chuẩn bị cái nhảy tối 
hậu. Chuẩn bị cái nhảy tối hậu thì phải biết chờ đợi “biết hỏi, biết chờ đợi, dù là chờ đợi trọn 
đời”. 

Khoa hoc nền tảng và tư tưởng phá hủy chỉ có tương giao trung tính là khi nào Hố thám 
giữa khoa hoc và tư tưởng, giữa nền táng và sự phá hủy, được hiểu như là Hố thám không 
thể lấp đầy được. Heidegger đã chỉ tỏ dấu hiệu của con đường: “Từ những nền khoa học cho 
đến tư tưởng thì không có chiếc cầu bắc ngang nào cả, mà chỉ có một cái nhảy. Cái nhảy đưa 
mình, chẳng những qua tới bên bờ khác nhau, mà còn là một chỗ lưu trú hoàn toàn khác 
hẳn. Cái gì tự mở bày ra với sự lưu trú ấy thì không để cho chứng minh được, nếu chứng 
minh có nghĩa; suy luận diễn dịch từ những tiền lập thuận ứng và nhờ sự hỗ trợ của cả 
chuỗi lý lẽ, từ những mệnh đề phán từ quan thiết với sự trang...zu 

Phá hủy đúng nghĩa là phá hủy tối hậu, không có nghĩa là phá hủy bằng cách “chứng 
minh” (démontrer) mà có nghĩa là “chỉ tỏ” (montrer) bằng dấu hiệu (Signe). Dấu hiệu, chữ 
Đức gọi là Zeichen,z1 Heidegger trong Sein und Zeit đã định nghĩa: “Một dấu hiệu chỉ tỏ điều 
được chỉ tỏ” (Ein Zeichen zeigt auf das Gezeigte)zs . Phá hủy là đặt nén tiền lập trong chân 
lý tương hoà ứng thuận thi chỉ có nghĩa khi sự tương hoà ứng thuận (Übereinstimmung) 
này được đặt nền tảng nơi sự tương giao, tương quan, tương tính, giao tính (Beziehung) 
“Bất cứ sự tương hoà ứng thuận nào cũng đều là một sự tương quan giao tính, nhưng không 
phải bất cứ sự tương quan giao tính nào cũng là một sự tương hoà ứng thuận” (Jede 
Übereinstimmung ist eine Beziehung. Aber nicht jede Beziehung ist eine Übereinstimmung]. 
Sự chỉ tỏ dấu hiệu là một tương giao, nhưng không phải là sự tương hoà ứng thuận giữa dấu 
hiệu với điều được tô bảy (aber keine Übereinstimmung von Zeichen und Gezeigteml za 


- Hết - 


https://thuviensach.vn 


i1 “Siêu hình” và “Siêu hình học” là những tiếng đã bị bôi nhọ. Hơn nữa dịch “métaphysique” 
là “siêu hình” hay “siêu hình học” là dịch ép, vì chính chữ “hình” đã là “siêu hình”, vì “hình” 
là siêu thực (danh từ Đức goi là Bild. Xin đọc cuốn Holzwege của Heidegger, chương Die Zeit 
des Weltbildes). Tôi xin dé nghi dịch chữ “Métaphysique” là “Siêu thể học”, nghĩa là vượt lên 
trên thể và tính thể để trở về Tính (Sein) của Heidegger hay Chân Ngôn (Logos) của 
Hécralite (mà Heidegger gọi là Ontologie: theo nghĩa uyên nguyên là nối liền đồng hoá Sein 
với Logos, vì thế ontologique nên dịch là tính ngôn; chữ Hy Lạp to on: tính, logos : ngôn). 


2; Bài này chính là bài diễn thuyết tại Trung tâm Văn hoá Đức quốc, ngày 9 tháng 11 năm 
1969 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật tám mươi của Heidegger. 
gı Martin Heidegger, Was ist das - die Philosophie?, Neske, Pfullingen, 1966, trang 27. 


4 Martin Heidegger, Vortráge und Aufsátze, Pfullingen, 1954 (Essais et Conférences, 
Gallimard, 1958, trang 214). 


s1 Martin Heidegger, Wegmarken, V. Klostermann, Frankfurt, 1967, trang 194. 
$ Martin Heidegger, Wegmarken, trang 148. 


vi W. Barrett, What is Existentialism , Grove Press, N. Y, 1964, trang 166 ("The silent power of 
the possible", one of his most telling phrases, is the keynote to his thought). 


3 Sartre, Situations I, trang 70 - 80. 


Io Heidegger, Wegmarken , trang 150. 

131 M. Heidegger, Was heisst Denken? M. Niemeyer, Tübingen, 1961, trang 70. 

uu Cf. Egon Vietta, Die Seinsfrage bei Martin Heidegger , Stuttgart, 1950, trang 74. 

121 Vietta, op, cit , tr. 88. 

ua Thượng sĩ Huệ Trung, Ngữ Luc, Trúc Thiên dich, Đại Hoc Van Hanh xuất bản 1968. 

14 M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik , trang 152. 

usi M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik , trang 157. 

13 [m lặng hố thám , An Tiêm, 1967, trang 103. 

uz Heidegger, Über den Humanismus , Frankfurt am Mai, 1951, trang 23 sq. 

13] M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 1954, trang 26. 

usi Vom Wesen der Wahrheit, trang 26. 

o Richard Wilhelm, chú giải hào cửu tứ của qué kiên trong Kich Dịch: “một khá tính song 
đôi được bày ra cho vi nhân: hoặc vĩ nhân có thể bay bóng lên cao và đóng vai trò quan trong 
ở đời, hoặc vĩ nhân có thể rút lui về với nỗi cô đơn và tu dưỡng bản thân. Hoặc vĩ nhân theo 
con đường của kẻ anh hùng cái thế hoặc theo con đường của đạo sĩ ẩn dật” (Richard 
Wilhelm, I Ging, Das Buch der Wandlungen, E. Diederichs, 1967, trang 29: Eine doppelte 
Móglichkeit liegt vor dem bedeutenden Mann: entweder sich aufzuschwingen und im 


grossen Leben massgebend zu sein oder sich zurückzubilden: derWeg des Helden oder des 
verborgenen Heiligen) 


21 Vortráge und Aufsátze , 1954 trang 134. 
22 Hố thẳm tư tưởng, 1967, trang 55 - 73. 
231 Sein und Zeit , 1960, trang 215. 
ra Sein und Zeit , 1960, trang 215. 


N 


https://thuviensach.vn 


